NGUYỄN NGỌC DŨNG 



2018 - Tài liệu lưu hành nội bộ 


















Mục lục 

Chương 3 VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG 

KHÔNG GIAN 5 

§1. Đường thẳng vuông góc với đường thẳng. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 5 

I. Tóm tắt lý thuyết. 5 

1. Đường thẳng vuông góc với đường thẳng. Đường thẳng vuông góc 

với mặt phẳng . 5 

2. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng:. 5 

II. Các dạng toán. 6 

§2. Hai mặt phẳng vuông góc. 30 

I. Tóm tắt lý thuyết. 30 

1. Hai mặt phẳng vuông góc. 30 

2. Các định lý quan trọng . 30 

3. Hình lăng trụ đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương. 31 

4. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều. 32 

5. Trục của đường tròn ngoại tiếp tam giác. 34 

II. Các dạng toán. 34 

§3. Khoảng cách. 59 

I. Tóm tắt lý thuyết. 59 

1. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, đến một mặt phẳng 59 

2. Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song, giữa hai 

mặt phẳng song song. 60 

3. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. 60 

II. Các dạng toán. 61 

§4. Diện tích hình chiếu. 83 

I. Tóm tắt lý thuyết. 83 

II. Bài tập tự luyện . 84 

§5. Ôn tập chương III . 85 


3 
























Chướng 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


4 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chương 3 


VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. 
QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG 
KHÔNG GIAN 

§1. Đường thắng vuông góc với đường thắng. Đường 
thắng vuông góc với mặt phang 

I. Tóm tắt lý thuyết 

1. Đường thẳng vuông góc với đường thẳng. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 
Định nghĩa 1 

• Đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b nếu góc giữa a và b bằng 90°. 

• Đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (à) nếu nó vuông góc với mọi đường thẳng 
nằm trong mp(a). 

2. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng: 

Định nghĩa 2 

Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB là mặt phẳng (Ạ) vuông góc với AB tại trung 
điểm của AB. 

Ị Tính chất 1 I _ v 

; Nếu (u) là mặt phẳng trung trực của AB thì: VM e (a) <=> MA = MB. 


5 










Chướng 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


6 


II. Các dạng toán 



1. Một số ví dụ 



Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 






























Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


7 



Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 





































Chướng 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 



Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 





































Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


9 



Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 





































Chướng 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


10 


2. Bài tập tự luyện 

Bài 1. Cho tứ diện SABC có AABC vuông tại A và SB _L (ABC). 

a) CMR: A SAC vuông. 

b) Gọi BM và BN là các đường cao của A SAB và A SAC. CMR: A BMN vuông. 

Bài 2. Cho tứ diện SABC có A ABC vuông tại B và SA _L (ABC). Gọi AH và AK là các đường 
cao của A SAB và A SAC. Đường thẳng HK cắt đường thẳng BC tại I. CMR: A AIC là tam 
giác vuông. 

Bài 3. Cho tứ diện DABC có hai mặt bên ABC và DBC là hai tam giác cân có chung đáy BC. 

a) CMR: BC JL AD. 

b) Gọi I là trung điểm của BC, AH là đường cao của A ADI. CMR: AH _L (BCD). 

Bài 4. Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông tâm o và SA = SB — sc = SD. 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 


























Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


11 


a) CMR: so X ( ABCD ). 

b) CMR: AC X SD. 

c) Gọi I, K là trung điểm của SB và SD. CMR: sc X IK. 

Bài 5. Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông tâm o và so X ( ABCD ). Gọi M, N 
và p lần lượt là trung điểm các cạnh SA, SB và CD. 

a) CMR: SA = SB = SC = SD. 

b) CMR: MN X SP. 

(Trích đề tuyển sinh cao đẳng - 2009) 

Bài 6. Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình thang vuông tại A và D. Cho AB — 2 a, 
AD = DC = a và SA X ( ABCD). 

a) CMR: A SDC và A SBC là các tam giác vuông. 

b) Gọi M, N là trung điểm của SA và SB. CMR: DCNM là hình chữ nhật. 

Bài 7. Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông và SM X ( ABCD ) với M là trung 
điểm của AD. 

a) Chứng minh các tam giác SAB và SCD vuông. 

b) Gọi N là trung điểm CD. Chứng minh: AN X ( SMB ). 

Bài 8. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA — a. Hình chiếu của s trên 

AC 

(. ABCD ) là H nằm trên cạnh AC và AH = -Ị-. Gọi CM là đường cao của ASAC. Chứng minh : 
M là trung điểm SA. 

(Trích đề tuyển sinh đại học khối D - 2010) 

Bài 9. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một hình vuông và SH vuông góc với mặt 
phang ( ABCD ) tại trung điểm H của cạnh AD. 

a) Chứng minh A SCD là một tam giác vuông. 

b) Gọi M, K là trung điểm của các cạnh BC và SA. Chứng minh ( SCD ) II ( HKM ). 

c) Mặt phẳng ( HKM ) cắt SB tại N. Chứng minh tứ giác HKMN là một hình thang vuông. 

Bài 10. Cho hình chóp S.ABC có hai mặt SBC và ABC là hai tam giác cân có chung cạnh đáy 
BC. 

a) Chứng minh BC X SA. 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chướng 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


12 


b) Gọi M là trung điểm của BC và AH là đường cao của A SAM. Chứng minh AH _L (SBC). 
Bài 11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông và SA vuông góc với ( ABCD ). 

a) Chứng minh CD _L (SAD). 

b) Gọi AH là đường cao của A SAC. Chứng minh BD _L AH. 

c) Gọi M là điểm đối xứng của A qua B. Chứng minh A SCM vuông. 

Bài 12. Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông và SA vuông góc với ( ABCD ). 

a) CMR: A SBC và A SDC là tam giác vuông. 

b) Chứng minh DB JL sc. 

c) Gọi AH và AK là các đường cao của A SAB và A SAD. Chứng minh sc _L ( AHK ). 

Bài 13. Cho tứ diện S.ABC có A ABC vuông tại B và SA vuông góc với (ABC). 

a) Chứng minh BC JL (SAB). 

b) Gọi AH là đường cao của A SAB. Chứng minh A AHC là tam giác vuông. 

Bài 14. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm o và SH vuông góc với mặt 
phẳng (ABCD), với H là trung điểm của AB. 

a) Chứng minh AD vuông góc với SB. 

b) Gọi K là trung điểm của BC. Chứng minh BD vuông góc với mặt phẳng (SHK). 

c) Gọi G và G' lần lượt là trọng tâm của tam giác SCD và tam giác ACD. Chứng minh GG' 
song song với mặt phẳng (SAD). 

3. Bài tập nâng cao 

Chứng minh hai đường thẳng vuông góc với nhau - Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt 
phẳng: 

Bài 1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm ơ; SA vuông góc với ( ABCD ). 
Gọi H,I,K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên SB, sc, SD. 

a) Chứng minh BC JL (SAB)- CD JL (SAD); BD JL (SAC). 

b) Chứng minh AH , AK cùng vuông góc với SC. Từ đó suy ra ba đường thẳng AH, AK, AI đồng 
phẳng 

c) Chứng minh HK _L (SAC). Từ đó suy ra HK _L AI. 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


13 


Bài 2. Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình thoi tâm o. Biết rằng SA — sc và SB — SD. 

a) Chứng minh : so X ( ABCD ). 

b) Gọi I, J lần lượt là trung điểm của BA, BC. Chứng minh IJ X ( SBD ). 

Bài 3. Cho tứ diện OABC có OA,OB,OC đôi một vuông góc với nhau. Gọi H là hình chiếu 
của o lên {ABC). Chứng minh: 

a) BC ± (OAH). 

b) H là trực tâm A ABC. 

1111 

c) ÕĨP - ÕÃ? + ÕB 2 + ÕC 2 ' 

d) Các góc của AABC đều nhọn 

Bài 4. Cho hình chóp S.ABCD, đáy là hình vuông cạnh a. Mặt bên SAB là tam giác đều; SCD 
là tam giác vuông tại s. Gọi I, J là trung điểm AB và CD. 

a) Tính các cạnh của A SIJ và chứng minh SI X ( SCD ), SJ X ( SAB). 

b) Gọi H là hình chiếu của S trên IJ. Chứng minh SH X AC. 

Bài 5. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. A SAB đều và SC — ay/2. 
Gọi H và K lần lượt là trung điểm AB và AD. 

a) Chứng minh SH X ( ABCD). 

b) Chứng minh AC X SK và CK X SD. 

Giao tuyến vuông góc (dạng ị): 

Bài 6. Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình thang vuông tại A và B với AB — BC — a, 
AD — 2a; SA X [ABCD ) và SA — 2 a. Gọi M là một điểm trên cạnh AB-, ( a ) là mặt phang qua 
M, vuông góc với AB. Đặt X — AM (0 < X < a). 

a) Tìm thiết diện của hình chóp với (a). Thiết diện là hình gì? 

b) Tính diện tích thiết diện theo a và X. 

Bài 7. Cho tứ diện SABC có A ABC đều cạnh a, SA X {ABC) và SA = 2 a. Gọi (a) là mặt 
phẳng qua B và vuông góc với sc. Tìm thiết diện của tứ diện SABC với («) và tính diện tích 
thiết diện. 

Bài 8. Cho tứ diện SABC có A ABC vuông cân đỉnh B, AB — a. SA X {ABC) và SA — ay/ 3. 
M là một điểm tùy ý trên cạnh AB, đặt AM — X, (0 < X < a). Gọi (a) là mặt phẳng qua M và 
vuông góc với AB. 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


14 


a) Tìm thiết diện của tứ diện SABC với («). 

b) Tính diện tích của thiết diện theo a và X. Tìm X để diện tích này có giá trị lớn nhất. 

Bài 9. Cho tứ diện SABC có AABC đều cạnh a, SA T (ABC) và SA — a. Tìm thiết diện của 
tứ diện SABC với (a) và tính diện tích thiết diện trong các trường hợp sau: 

a) (a) qua S và vuông góc với BC. 

b) (cc) qua A và vuông góc với trung tuyến Sỉ của A SBC. 

c) (a) qua trung điểm M của sc và vuông góc với AB. 

4. Bài tập trắc nghiệm 

Câu 1. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B và SA T (ABC). Mệnh đề 
nào sau đây đúng? 

A. AC X. (SAB). B. BC X (SAB). c. AB X (SBC). D. AC X (SBC). 

Câu 2. Cho tứ diện ABCD có hai tam giác ABC và ABD là hai tam giác đều. Gọi M là trung 
điểm của AB. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. CM X (ABD). B. AB X (MCD). c. AB X (BCD). D. DM X (ABC). 

Câu 3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông và SA X (ABCD). Mệnh đề nào 
sau đây sai? 

A. BC X (SAB). B. CD X (SAD). c. AC X (SBD) . D. BD X (SAC). 

Câu 4. Cho hình chóp S.ABC có SA X (ABC) và đáy ABC là tam giác vuông cân tại A. Gọi 
M là trung điểm BC. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. AB X (SBC). B. BC X (SAM). c. BC X (SAB). D. AC X (SBC). 

Câu 5. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông và các cạnh bên bằng nhau. Mệnh 
đề nào sau đây đúng? 

A. SA X (ABCD). B. AC X (SBC). c. AC X (SBD) . D. AC X (SCD). 

Câu 6. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật AB — a, AD — a\/ 2 và 
SA X (ABCD). Mệnh đề nào sau đây sai? 

A. BC X SB. B. CD X SD. c. BD X sc. D. SA X AB. 

Câu 7. Cho hình chóp S.ABCD có SA — SB — sc — SD và đáy ABCD là hình thoi tâm o. 
Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. BC X (SAB). B. SO X (ABCD). c. CD X (SAD) . D. SA X (ABCD). 
Câu 8. Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau. 

A. Mặt phẳng nào vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc với nhau thì cũng vuông 
góc với đường thẳng còn lại. 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


15 


B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau, 
c. Đường thẳng nào vuông góc với một trong hai mặt phẳng song song với nhau thì cũng vuông 
góc với mặt phẳng còn lại. 

D. Mặt phẳng nào vuông góc với một trong hai đường thẳng song song với nhau thì cũng vuông 
góc với đường thẳng còn lại. 

Câu 9. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng? 

A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau. 

B. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau. 

c. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau. 

D. Hai đường thẳng không cắt nhau và không song song với nhau thì chéo nhau. 

Câu 10. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A. Nếu đường thẳng a song song với mặt phẳng (a) và đường thẳng b vuông góc với a thì b 
vuông góc với mặt phẳng (a). 

B. Nếu đường thẳng a song song với đường thẳng b và b song song với mặt phẳng (a) thì a song 
song hoặc thuộc mặt phẳng (a). 

c. Nếu đường thẳng a song song với mặt phẳng (a) và đường thẳng b vuông góc với mặt phẳng 
(a) thì a vuông góc với b. 

D. Một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong một mặt phẳng thì nó 
vuông góc với mặt phẳng đó. 

Câu 11. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng? 

A. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau. 

B. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì cắt nhau. 

c. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau. 
D. Mặt phẳng (a) và đường thẳng a không thuộc (a) cùng vuông góc với đường thẳng d thì (a) 
song song với a. 

Câu 12. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai? 

A. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau. 

B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với 
nhau. 

c. Một đường thẳng và một mặt phẳng (không chứa đường thẳng đã cho) cùng vuông góc với 
một đường thẳng thì song song với nhau. 

D. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau. 

Câu 13. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng? 

A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau. 

B. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau, 
c. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau. 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chướng 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


16 


D. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau. 

Câu 14. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng? 

A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì chúng song song với nhau. 

B. Hai mặt phẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì chúng song song với nhau. 

c. Mặt phẳng («) vuông góc với đường thẳng b mà b vuông góc với đường thẳng a thì a song 
song với (a). 

D. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì chúng song song. 

Câu 15. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng? 

A. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thì chúng song song. 

B. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì chúng song song, 
c. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì chúng song song. 

D. Cho hai đường thẳng song song với nhau, mặt phẳng nào vuông góc với đường thẳng này 
thì cũng vuông góc với đường thẳng kia. 

Câu 16. Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng (a), trong đó a Ạ (a). Chọn mệnh 
đề sai trong các mệnh đề sau. 

A. Nếu b ± (Ạ) thì a II b. B. Nếu b II (a) thì b ± a. 

c. Nếu b II a thì b T ịoì), D. Nếu a ± b thì b II (a). 

Câu 17. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau. 

A. Nếu a II (a) và b T a thì b II (a). B. Nếu a II («) và 6 T (a) thì a T b.. 

c. Nếu a II (q;) và b T a thì b T (a). D. Nếu a II (a) và 6 II a thì b II (a). 

Câu 18. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau. 

A. Nếu a T (Ạ) và b T a thì b II (a). B. Nếu a II (u) và a II 6 thì b II (à), 

c. Nếu a II (a) và b T a thì b T (a). D. Nếu a II (a) và 6 T ( a) thì b L a. 

Câu 19. Khẳng định nào dưới đây là đúng? 

A. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng 
cho trước. 

B. Có vô số mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước, 

c. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và song song với một đường thẳng 

cho trước. 

D. Có duy nhất một mặt phẳng chứa một đường thẳng cho trước và vuông góc với một đường 
thẳng khác cũng cho trước. 

Câu 20. Khẳng định nào dưới đây là sai? 

A. Nếu đường thẳng d vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng (a) thì đường 
thẳng d vuông góc với mặt phẳng (a). 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


17 


B. Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng nằm trong mặt phẳng («) thì đường 
thẳng d vuông góc với mặt phẳng («). 

c. Nếu đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng («) thì đường thẳng d vuông góc với mọi đường 
thẳng nằm trong mặt phẳng (a). 

D. Nếu đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (a) thì đường thẳng d vuông góc với hai đường 
thẳng nằm trong mặt phẳng («). 

Câu 21. Khẳng định nào dưới đây là đúng? 

A. Có duy nhất một đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng 
cho trước. 

B. Có duy nhất một đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một mặt phẳng 
cho trước. 

c. Có duy nhất một đường thẳng đi qua một điểm cho trước và song song với một mặt phẳng 
cho trước. 

D. Có vô số đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một mặt phẳng cho trước. 

Câu 22. Trong không gian, cho đường thẳng d và mặt phẳng (p). Điều kiện nào sau đây không 
đủ để suy ra rằng đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (p)? 

A. d vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong (p). 

B. d vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong (p). 
c. d vuông góc với vô số đường thẳng nằm trong ( p). 

D. d vuông góc với các cạnh của một tam giác có 3 đỉnh đều thuộc (p). 

Câu 23. Trong không gian, cho các đường thẳng d,di,d 2 , trong đó, hai đường thẳng dị và d '2 
chéo nhau. Gọi ( p ) là mặt phẳng chứa đường thẳng dị và song song với đường thẳng d 2 . Khẳng 
định nào dưới đây sai? 

A. Nếu d vuông góc với một trong hai đường thẳng d\, d 2 thì d vuông góc với (p). 

B. Nếu d vuông góc với cả hai đường thẳng di, d 2 thì d vuông góc với (p). 
c. Nếu d vuông góc với ( p) thì d vuông góc với cả hai đường thẳng dị , d 2 . 

D. Nếu d vuông góc với (p) thì d vuông góc với ít nhất một trong hai đường thẳng d\, d 2 . 

Câu 24. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật tâm 0, cạnh SA vuông góc với mặt 
phẳng đáy. Hỏi trong các mặt bên của hình chóp, có bao nhiêu mặt là tam giác vuông? 

A. 1. B. 2. c. 3. D. 4. 

Câu 25. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông tâm o, cạnh SA vuông góc với mặt 
phẳng đáy. Hỏi đường thẳng BD vuông góc với mặt phẳng nào dưới đây? 

A. (SAB). B. ( SAD ). c. (SAC). D. (SCD). 

Câu 26. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật tâm ơ, cạnh SA vuông góc với mặt 
phẳng đáy. Hỏi đường thẳng BC vuông góc với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau đây? 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chướng 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


18 


A. (SAB). B. (SAC). c. (SAD). D. (SCD). 

Câu 27. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật tâm o, cạnh SA vuông góc với mặt 
phẳng đáy. Gọi H và K lần lượt là hình chiếu của A lên SB và SD. Hỏi đường thẳng sc vuông 
góc với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau đây? 

A. (AHK). B. (AHD). c. (AKB). D. (SBD). 

Câu 28. Cho hình chóp S.ABC có các cạnh SA, SB, sc bằng nhau. Hỏi trong các mặt phang 
trung trực của các đoạn thẳng AB, BC , CA, có bao nhiêu mặt phẳng chứa điểm 5? 

A. 0. B. 1 . c. 2. D. 3. 

Câu 29. Cho hình chóp S.ABC có các cạnh SA,SB,SC đôi một vuông góc với nhau. Khi đó, 
hình chiếu của s lên mặt phẳng (ABC) là 

A. giao điểm của các đường trung tuyến của tam giác ABC. 

B. giao điểm của các đường phân giác trong của tam giác ABC. 
c. giao điểm của các đường trung trực của tam giác ABC. 

D. giao điểm của các đường cao của tam giác ABC. 

Câu 30. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm o, SA — sc, SB — SD. Trong 
các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? 

A. SO X ( ABCD ). B. SA X ( ABCD ). c. sc _L ( ABCD ). D. SB _L ( ABCD). 

Câu 31. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại A, cạnh bên SB vuông góc với mặt 
phẳng đáy. Hỏi trong các mặt bên của hình chóp, có bao nhiêu mặt là tam giác vuông? 

A. 0. B. 1 . c. 2. D. 3. 

Câu 32. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông và SA T ( ABCD ). Từ A, kẻ 
AM X SB (với M e SB). Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. SB ĩ (MAC). B. AM JL (SAD). c. AM _L (SBD). D. AM T (SBC). 

Câu 33. Cho hình chóp S.ABC có SA X (ABC) và A ABC vuông ở B. Gọi AH là đường cao 
của A SAB. Khẳng định nào sau đây sai? 

A. AH X SB. B. AH X BC. c. AH X AC. D. AH X sc. 

Câu 34. Cho hình chóp S.ABC có cạnh SA X (ABC) và đáy ABC là tam giác cân ở c. Gọi H 
và K lần lượt là trung điểm của AB và SB. Khẳng định nào sau đây sai? 

A. CH X AK. B. CH X SB. c. CH X SA. D. AK X SB. 

Câu 35. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi, o là giao điểm của 2 đường chéo 
và SA — sc. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? 

A. SA X (ABCD). B. BD X (SAC). c. AC X (SBD). D. AB X (SAC). 

Câu 36. Cho hình chóp S.ABCD có SA X (ABCD) và đáy ABCD là hình thoi tâm o. Mệnh 
đề nào sau đây sai? 

A. SA X BD. B. sc X BD. c. so X BD. D. AD X sc. 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


19 


Câu 37. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm ơ, tam giác SAB vuông 
tại A và tam giác SCD vuông tại D. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? 

A. AC = BD. B. SO T (ABCD ). c. AB I (SAD). D. BC _L AB. 

Câu 38. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D, AD — CD — a , 
AB — 2 a, SA A ( ABCD ). Gọi E là trung điểm của AB. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề 
sau. 

A. CE X ( SAB ). B. CB X (SAB). 

c. A SDC vuông tại c. D. CE _L (SDƠ). 

Câu 39. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông và SA — SB — sc. Xác định 
hình chiếu vuông góc H của s lên mặt phẳng ( ABCD ). 

A.H = B. B.H = A. 

c. H là trung điểm của AC. D. H là trọng tâm của tam giác ABC. 

Câu 40. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông và SA T ( ABCD ). Mệnh đề nào 
sao đây là mệnh đề sai? 

A. A là hình chiếu vuông góc của s lên mặt phang ( ABCD ). 

B. B là chiếu vuông góc của c lên mặt phẳng (SAB). 
c. D là chiếu vuông góc của c lên mặt phẳng (SAD). 

D. A là hình chiếu vuông góc của s lên mặt phẳng (SAB). 

Câu 41. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm o và SA T (ABCD ). Mệnh 
đề nào sao đây đúng? 

A. o là hình chiếu vuông góc của s lên mp ( ABCD ). 

B. A là chiếu vuông góc của c lên mặt (SAB). 

c. Trung điểm của AD là chiếu vuông góc của c lên mp (SAD). 

D. o là hình chiếu vuông góc của B lên mp (SAC). 

Câu 42. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật và SA T ( ABCD ). Đường 
thẳng BC vuông góc với đường thẳng nào sau đây? 

A. sc. B. AC. c. SB. D. SD. 

Câu 43. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông và SA X ( ABCD ). Đường thẳng 

BD vuông góc với đường thẳng nào sau đây? 

A. SD. B. sc. c. SB. D. CD. 

Câu 44. Cho hai hình chữ nhật ABCD và ABEF nằm trong hai mặt phang khốc nhau. Gọi FH 
là đường cao của tam giác AFD. Đường thẳng FH vuông góc với đường thẳng nào sau đây? 

A. BF. B. BE. c. EH. D. BH. 

Câu 45. Cho hình chóp S.ABC có hình chiếu vuông góc H của s lên mặt phẳng {ABC) nằm 
trên cạnh AC. Gọi / là trực tâm của tam giác HBC. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chướng 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


20 


định sau. 

A. AB X CI. B. SB X CI. c. sc X CI. D. CI X (SAB). 

Câu 46. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, cạnh SA _L ( ABCD ). Gọi 
M, N, K lần lượt là trung điểm của AD, AB , 5*D. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định 
sau. 

A. DN _L ịSAB). B. DN X KB. C.DN±(SAC). D. DN _L KC. 

Câu 47. Cho tứ diện ABCD có AB _L CD , A(7 _L BD và tam giác BCD là tam giác nhọn. Gọi 
H là hình chiếu vuông góc của A lên mặt phang ( BCD ). Khi đó, điểm H là 

A. trọng tâm tam giác ABC. 

B. tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 
c. tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. 

D. trực tâm tam giác ABC. 

Câu 48. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D, AD — DC — a , 
AB — 2 a. Hình chiếu của s lên ( ABCD ) trùng với điểm A. Chọn khẳng định đúng trong các 
khẳng định sau. 

A. AC X (SBD). B. BC X (SAB). C.BCLSC. D. AC _L sc. 

Câu 49. Cho hình chóp S.ABC có cạnh SA _L {ABC) và đáy ABC là tam giác cân ở c. Gọi H 
và K lần lượt là trung điểm của AB và SB. Khẳng định nào sau đây sai? 

A. HK X AC. B. HK X BC. c. AK JL CH. D. AK X SB. 

Câu 50. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm o và SA _L ( ABCD ). 
Gọi / là trung điểm của sc. Khẳng định nào sau đây sai? 

A. 10 X ( ABCD ). B. BC JL (SBÁ). 

c. AC _L ( BID ). D. Tam giác SCD vuông cân ở D. 

Câu 51. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm o và SA _L ( ABCD ). 
Gọi /, F lần lượt là trung điểm của SC,SD. Khẳng định nào sau đây sai? 

A. 10 X ( ABCD). B. IF II AB. c. IF X (SAD). D. FO X ( ABCD ). 

Câu 52. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là vuông tâm o và SA X ( ABCD ). Gọi I, F 
lần lượt là trung điểm của sc, SD. Khẳng định nào sau đây sai? 

A. IF II AB. B. {FIO) II (SAB). 

c. SD X (FAB). D. Tam giác IFO vuông tại I. 

Câu 53. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm o và SA vuông góc với đáy. 
Gọi I, F lần lượt là trung điểm của sc, BC. Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. IF II (SAD). B. SA II IF. c. AB X (SAD). D. 10 X ( ABCD). 

Câu 54. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm o và SA vuông góc với đáy. 

Gọi I, E, F lần lượt là trung điểm của sc, SB , SD. Khẳng định nào sau đây sai? 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


21 


A. Tam giác IFE đều. 
c. FE X (SAC). 


B. IO X ( ABCD ). 
D. SA X ỰFE). 


Câu 55. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm o và so vuông góc với đáy. 
Gọi M, N, p , Q lần lượt là trung điểm của SA, SB , sc, SD. Khẳng định nào sau đây sai? 


A. SO X MN. 
c. SO X ( MNPQ ). 


B. MP X QN. 

D. Smnpq — 2 Sabcd ■ 


Câu 56. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, tam giác SAB là tam giác đều 
và hình chiếu của s lên mặt phẳng ( ABCD ) là trung điểm AB. Gọi I, F lần lượt là trung điểm 
của AB và AD. Khẳng định nào sau đây sai? 

A. BD II (SIF). B. CF X (SIFị c. CF X (SID). D. AC X SF. 

Câu 57. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, tam giác SAB là tam giác đều 
và hình chiếu của s lên mặt phẳng ( ABCD) là trung điểm AB. Gọi I, F, J lần lượt là trung điểm 
của AB, AD và SA. Khẳng định nào sau đây sai? 

A. SI X CD. B. CF X (SID). 

c. AC X ỰF J). D. Tam giác SIF vuông tại I. 

Câu 58. Trong một tứ diện, có tối đa bao nhiêu mặt là tam giác vuông? 

A. 1. B. 2. c. 3. D. 4. 

Câu 59. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi tâm o, AB — a,AC = —^sắặặ Biết rằng 
SO X ( ABCD) và SB — a, khẳng định nào sau đây về tam giác SAC là đúng? 

A. Tam giác SAC vuông, không cân. B. Tam giác SAC cân, không vuông, 

c. Tam giác SAC vuông cân. D. Tam giác SAC đều. 

Câu 60. Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình chữ nhật. Gọi di là đường thẳng qua s và 
vuông góc với ( ABCD ), cl -2 là giao tuyến của các mặt mặt phẳng (SAB) và ( SCD ), (ỉ-ị là giao 
tuyến của các mặt phẳng (SAD) và (SBC). Xét 3 mệnh đề sau 

(I) di X mp(d 2 ,d 3 ), 

(II) d‘z Ị mp(đ 3 , d\), 

(III) d 3 X mp(di,d 2 ). 

Hỏi trong các mệnh đề (/), (II), (III), có tất cả bao nhiêu mệnh đề đúng? 

A. 0. B. 1. c. 2. D. 3. 

Câu 61. Cho tứ diện ABCD có AB = AC, DB = DC. Gọi I là trung điểm của BC, H là hình 
chiếu của A lên DI. Đường thẳng AH vuông góc với mặt phẳng nào dưới đây? 

A. (ABC). B. (BCD). c. (CDA). D. (DAB). 

Câu 62. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.AIB'C' có hình chiếu của A' lên mặt ABC là trực tâm 
của tam giác ABC. Hỏi trong các mặt bên của hình lăng trụ, có tối đa bao nhiêu mặt là hình chữ 
nhật? 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


22 


A. 0. 


B. 1. 


c. 2 . 


D. 3. 


Câu 63. Cho hình chóp S.ABCD có SA X (ABCD ) và đáy ABCD là hình vuông tâm o. Gọi 
/ là trung điểm của sc. Khẳng định nào sau đây sai? 

A. BD JL sc. 

B. 10 X (ABCD). 

c. (SAC) là mặt phẳng trung trực của đoạn BD. 

D. AC X (SBD ). 

Câu 64. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA X (ABC). 
Mặt phẳng ( p) đi qua trung điểm M của AB và vuông góc với SB cắt AC, SC,SB lần lượt tại 
N,P,Q. Tứ giác MNPQ là hình gì? 

A. Hình thang vuông. B. Hình thang cân. 

c. Hình bình hành. D. Hình chữ nhật. 

Câu 65. Cho hình chóp S.ABC có SA X (ABC) Gọi H. K lần lượt là trực tâm cốc tam giác 
SBC và ABC. Mệnh đề nào sau đây sai? 


A. BC X (SAH). 
c. BC X(SAB). 


B. HK X (SBC). 

D. SH, AK và BC đồng quy. 


Câu 66. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, SA _L (ABCD) Gọi AE , AF 
lần lượt là các đường cao của tam giác SAB và tam giác SAD. Chọn khẳng định đúng trong các 
khẳng định sau? 

A. SC X (AFB). B. SC X (AEC). c. sc X (AED). D. SC X (AEF). 

Câu 67. Cho tứ diện ABCD có AB — AC và DB = DC. Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. AB X (BCD). B. BC X AD. c. CD X (ABD). D. AC X BD. 

Câu 68. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, SA X (ABCD). Mặt phẳng qua 
A và vuông góc với SC cắt SB, SC , SD theo thứ tự tại H, M , K. Chọn khẳng định sai trong các 
khẳng định sau. 

A. AH X SB. B. HK X AM. c. AK X SD. D. AK X HK. 

Câu 69. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA Â (ABCD) và 
SA — a. Gọi o là tâm của hình vuông ABCD và E là trung điểm của SD. Trong (ACE), kẻ 
OF II AE, F e CE. Trên cạnh SD lấy điểm M bất kỳ. Gọi K là hình chiếu của o trên CM. Tìm 
quỹ tích của K. 

A. Đường thẳng qua F và song song với SD. 

B. Đường thẳng qua F và song song với so. 
c. Đường tròn đường kính EF. 

D. Đường tròn đường kính CF. 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


23 


Câu 70. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang cân với hai đáy là AB — 2a, CD — 
a, các cạnh AD = BC — a. Cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy. Hỏi trong các tam giác SAB, 
SAC, SAD , SBC, SBD, SCD, có tất cả bao nhiêu tam giác vuông? 

A. 6. B. 3. c. 5. D. 4. 

Câu 71. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với mặt 
phẳng đáy. cắt hình chóp bởi mặt phẳng qua A và vuông góc với SC , ta được thiết diện là 

A. một hình chữ nhật. 

B. một hình vuông. 

c. một tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau. 

D. một hình thoi. 

Câu 72. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác nhọn, hình chiếu của 
A' lên mặt ABC là trực tâm của tam giác ABC. Hỏi trong các mặt bên của hình lăng trụ, có bao 
nhiêu mặt là hình chữ nhật? 

A. 0. B. 1. c. 2. D. 3. 

Câu 73. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi, hình chiếu của S lên mặt đáy nằm trên 
BD và SB = AB. Khẳng định nào sau đây về tam giác SAC là chắc chắn đúng? 

A. Tam giác SAC vuông. B. Tam giác SAC cân. 

c. Tam giác SAC vuông cân. D. Tam giác SAC đều. 

Câu 74. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm o và SA vuông góc với đáy. 
Gọi M là trung điểm sc và ( p ) là mặt phẳng qua M vuông góc với đường thẳng SA. Diện tích 
thiết diện của mặt phẳng (P) với khối chóp bằng mấy lần diện tích đáy? 

A. 2. B. ị. c. ị. D. ị. 

2 4 6 

ĐÁP ÁN 


1. B 1 

2. B II 3. c 

4. B 

II 5. c 

II 6. c 

II 7. B 

II 8. A 

II 9. A 

10.A 

11. D 

II 

113.D 


14.A 1 

15. B 16. D 

117.B 

II 

119.A 

20. B 

21. B 

II 

23. A 

1 24.D 

II 

126.A 


27.A 1 

28. D 29. D 

1 30.A 

31. D 

32. D 

11 33.c 

1 34.D 

II 

36. D 

1 37.B 

II 

39. c 


40.D 1 

41.D 42.c 

143.B 

11 44. D 

45. B 

1146.D 

147.D 

II 

49. D 

1 50.D 

51. D 

52. c 


53.D 1 

54.A 55. D 

56. B 

57.C 

58. D 

59. c 

1 60.D 

61. B 

62. D 

1 63.D 

II 

65. c 














66. D 

1 67.B 

11 68. D 

1 69.D 

1170.c 

71. c 

11 72. B 

11 73.c 

1 74.c 




Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 







































Chướng 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


24 


— ^ Dạng 2: Góc giữa dưòng thẳng và mặt phẳng 


* Xác định [Ấb7ÕP)ỉ? 

Ta có: 

<4 MU \P)- 

=$■ hình chiếu vuông góc của A trên (p) là I H Ị . 
Hình chiếu vuông góc của B trên (p) là B. 
Suy ra hình chiếu vuông góc của AB trên (p) 
là HB. 

ĨÃBÀ?)] = Ụ&ĨB) = ĨBH. 

A Nếu dH(P) thì ĩĩỊp)] = 90°. 



1. Một số ví dụ 



Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 









































Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


25 


2. Bài tập tự luyện 

Bài 1. Cho tứ diện ABCD có tam giác ABC vuông tại B, DA vuông góc với (ABC), AB = 
BC — a và AD = a\/3. Tính góc giữa BD với các mặt phẳng (ABC) và (DAC). 

Bài 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông có cạnh bằng a, SA vuông góc với 
đáy và SA = a\/ 6. 

a) Tính góc giữa sc với mặt phẳng (ABCD). 

b) Tính góc giữa sc với mặt phẳng (SBA). 

c) Tính góc giữa sc với mặt phẳng (SBD). 

Bài 3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm o và có cạnh bằng a, so 
vuông góc với đáy và so — a\/ 3 . 

a) Tính góc giữa SẢ với mặt phẳng ( ABCD ). 

b) Tính góc giữa so với mặt phẳng (SBC). 

Bài 4. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, A SAB là tam giác đều và 
nằm trong mặt phẳng vuông góc với (ABCD). Gọi H là trung điểm AB. 

a) Chứng minh SH vuông góc với mặt phẳng (ABCD). 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




















Chướng 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


26 


b) Tính góc giữa sc với mặt phẳng ( ABCD ). 

c) Tính góc giữa hai mặt phẳng (SAD) và (SBC). 

Bài 5. Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là một hình vuông cạnh a và cạnh bên SA vuông góc 
với đáy. Biết SA — aV6. 

a) CMR: (SAB) X (SBC). 

b) Tính góc giữa đường thẳng sc và mặt phẳng ( ABCD ). 

c) Tính góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (SAC). 

3. Bài tập nâng cao 

Bài 1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, tâm 0; SO X ( ABCD). Gọi M, N 

lần lượt là trung điểm SA, BC. Biết rằng góc giữa MN và (ABCD) bằng 60°. 

a) Tính MN và so. 

b) Tính góc giữa MN và ( SBD ). 

Bài 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a ; SA X ( ABCD ) và SA — ay/ 6. 
Tính góc giữa: 

a) sc và (ABCD). b) SB và (SAC). 

c) SC và (SAB). d) AC và (SBC). 

Bài 3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật; SA X (ABCD). Cạnh SC — a, 
hợp với đáy góc a và hợp với mặt bên (SAB) góc Ị3. Tính SA và AB. 

4. Bài tập trắc nghiệm 

Câu 1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. Góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng (p) bằng góc giữa đường thẳng a và hình chiếu của 
(a) trên (p). 

B. Góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng (p) bằng góc giữa đường thẳng b và mặt phẳng (p) 
khi a và 6 song song. 

c. Nếu góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng (p) bằng góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng 
(Q) thì mặt phẳng (p) song song với mặt phẳng (Q). 

D. Nếu góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng (p) bằng góc giữa đường thẳng b và mặt phẳng 
(P) thì a song song với b. 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


27 


Câu 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, SA _L ( ABCD). Góc giữa SB và 
(.SAD) là góc nào trong các phương án dưới đây? 

A. BSẰ. B. SBẰ. c. BSD. D. SBD. 

Câu 3. Cho tứ diện ABCD có cạnh AB, BC , BD vuông góc với nhau từng đôi một. Khẳng 
định nào sau đây đúng? 

A. Góc giữa CD và ( ABD ) là góc CDB. B. Góc giữa AC và ( BCD ) là góc ACB. 

c. Góc giữa CD và {ABC) là góc DBC. D. Góc giữa AC và {ABD) là góc CAB. 

Câu 4. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi tâm o, SA _L ( ABCD ). Góc giữa SA và 
(SBD) là 

A. SÂB. B. Ấsẽ. c. ẤSỒ. D. ẤSD. 

Câu 5. Cho hình chóp S.ABCcó đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của s 
lên {ABC) trùng với trung điểm H của cạnh BC. Biết tam giác SBC là tam giác đều. số đo của 
góc giữa SA và {ABC) là 

A. 60°. B. 75°. c. 45°. D. 30°. 


Câu 6. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chư nhật, SA _L {ABCD). Góc giữa sc và 
{SAB) là 

A. CSẦ. B. csầ. c. SCẰ. D. scầ. 


Câu 7. Cho hình chóp S.ABC có các cạnh bên tạo với mặt đáy một góc bằng nhau. Gọi H là 
hình chiếu của s trên {ABC). Khẳng định nào dưới đây đúng? 

A. H là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. 

B. H là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 
c. H là trọng tâm tam giác ABC. 

D. H là trực tâm tam giác ABC. 


Câu 8. Cho hình chóp tam giác đều, các cạnh bên có độ dài bằng a và tạo với đáy một góc 60°. 
Tính chu vi đáy p của hình chóp đó. 

A. p = 3 a. B. p = c. p = D. p = Saựs. 

2 2 

Câu 9. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA Ị {ABCD) và 

SA = a\J 6. Gọi a là góc giữa sc và {ABCD). Tính coso;. 

A ~ __>/3 „ ^ _ 1 

A. coso; = . B. cosa = . c. cos a = D. coso; = -. 

2 3 2 2 


Câu 10. Cho hình lập phương ABC D .AiBiCịDị. Gọi a là góc giữa ACi và (AịBìCiDi). Tính 
tan a. 

A. tana; — B. tana; = — . c. tana = 1. D. tana = y/2. 

a/3 3 

Câu 11. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông với cạnh huyền BC = a. Hình 
chiếu vuông góc của s lên {ABC) trùng với trung điểm BC. Biết SB = a. Số đo của góc giữa 


SA và {ABC) là 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


A. 30°. 


B. 45°. 


c. 60°. 


D. 75°. 


Câu 12. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông. Mặt bên SAB là tam giác đều 
có đường cao SH vuông góc với ( ABCD ). Gọi a là góc giữa BD và (SAD). Tính sin a. 


B. SŨ1Q! = ; 


1 


c. í 


7ĨÕ 


D. sina; = 


76 


... _ 73 

A * S1I1UÍ 2 ' — 2’ - . — 4- — ~4' 

Câu 13. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông và SA T ( ABCD ). Gọi I, J, K 
lần lượt là trung điểm của AB , BC và SB. Khẳng định nào sau đây sai? 

A. Góc giữa BD và (SAC) là 90°. B. Góc giữa BD và ( SAB) là DBA. 

c. Góc giữa BD và ỰJK ) là 60°. D. Góc giữa BD và ( SAD ) là BDA. 

Câu 14. Cho hình chóp S.ABC có SA T (ABC) và tam giác (ABC) không vuông. Gọi H , K 
lần lượt là trực tâm các tam giác ABC và SBC. số đo góc giữa HK và (SBC) là 
A. 60°. B. 90°. c. 45°. D. 120 °. 

Câu 15. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Gọi a là góc giữa AC' và (ABCD). Tính 
tana. 

1 2 1 

A. tan a — 1. B. tana = —7=. c. tana; = —7=. D. tana = —7=. 

72 73 73 

Câu 16. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. Đường thẳng SA vuông góc với 
mặt phẳng đáy, SA — a. Gọi a là góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SAB). Khi đó, tan a 
nhận giá trị nào trong các giá trị sau? 


c. tanct = 


72' 


D. tanu = 1. 


A. tana; = 72. B. tanu = 73. 

Câu 17. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của SA,BC. 

aựh 


Biết AB = a, góc giữa MN và mặt phẳng đáy bằng 45°. Tính so. 

a.so=7“. b. so — — 7 —. c.so = °S™. D. SO — „ . 

2 4 4 2 

Câu 18. Cho hình chóp SABC có SA T (ABC), tam giác ABC có ba góc nhọn. Gọi H, K lần 

lượt là trực tâm tam giác ABC và SBC. Tính số đo góc a giữa SC và (BHK). 

A. a = 30°. B. a = 45°. c.a = 60°. D. a = 90°. 

Câu 19. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi, ABC = 60°, SA T ( ABCD ), 

SA = a72 và góc giữa SD và (SAC) bằng 30°. Tính diện tích S của hình thoi. 

A. s — á 1 . *.S=ÁẠ. c. s — -7-. D.S=^. 

4 2 5 

Câu 20. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật với AB — a, AD — a\J 3 và SA vuông 

góc với đáy, SA = 2 a. Kẻ SM, SN lần lượt vuông góc với SB, SD tại M, N. Tính góc giữa AC 

và (AMN). 

A. 15°. B. 30°. c. 45°. D. 60°. 

Câu 21. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. Tam giác SAB và tam giác SAD 
là các tam giác vuông cân tại A. Gọi M là trung điểm SD, (a) là mặt phẳng qua A và vuông góc 
với sc. Tính sin a của góc giữa CM và (a). 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


29 


A. sin a = 


D. sina; = 


3a/2 


. V2 „ ._V3 „ .._2V2 

: -A-. B. sina; = . c. sina; = —r—. _ 

3 2 3 2 

Câu 22. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng 

đáy và SA — a. Gọi M là trung điểm của BD. Tính giá trị sin a của góc giữa SD và (SAM). 


A. sino; = 


B. sina; = 


V2 


c. sina: = 


V2 


D. sina; = 


V 2 


V2 

2 ' ' “““ 3 ' 4 ' ' “““ 5 

Câu 23. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. Tam giác SAB đều và hình chiếu 
vuông góc của s lên mặt phẳng ( ABCD ) trùng với trung điểm của AB. Gọi M, N lần lượt là 
trung điểm của AB , AD. Tính giá trị sin ip của góc giữa SN và mặt phẳng ( SCM ). 

Vã _ Vs 


3 3 

B. sin<^ = vv c. sin</? = V D. sin<^ = V 

2 5 2 5 


A. sin<^ = 

Câu 24. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. Tam giác SAB đều và hình chiếu 
vuông góc của s lên mặt phẳng ( ABCD ) trùng với trung điểm của AB. Tính giá trị sin <p của 
góc giữa SD và (SBC). 

A ._V3 „ ._Vẽ 

A. sim/? = B. sin<^ = 


c. siny? = 


u. siní^ = -Ị-. 


Câu 25. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt phang 
đáy và SA — aV3. Kẻ AP T SB, AQ T SD lần lượt tại p và Q. Gọi M là trung điểm của SD. 

Tính giá trị cosiní/? của góc giữa CM và (APQ). 

1 3 5 _ 2 

A. cos (p = — 7 =. B. cos (p — — 7 =. c. cos</? = — 7 =. D. cos (p — —=. 

vio V10 3v3 V6 

Câu 26. Cho mặt phẳng (p) và đường thẳng d không nằm trong (p). Gọi d! là hình chiếu vuông 
góc của d lên (p). Đường thẳng a nằm trong (p) và a T d. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề 

đúng? 

A. a II d!. B.al d'. 

c. Hai đường thẳng a và d đồng phẳng. D. Hai đường thẳng a và d' trùng nhau. 


Câu 27. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B và SA T (ABC). Xác định 
hình chiếu vuông góc của sc lên mặt phẳng (SAB). 

A. SB. B. SA. c. AC. D. BC. 

Câu 28. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Xác định hình chiếu vuông góc của AC' lên 
trên mặt phẳng (AA'ƠD). 

A. AA'. B. AD. c. AC. D. Aư. 

Câu 29. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật có tâm o và SA T (ABCD). 
Mệnh đề nào sao đây là mệnh đề sai? 

A. SB là hình chiếu vuông góc của SC lên mặt phẳng (SAB). 

B. SO là hình chiếu vuông góc của SC lên mặt phẳng (SBD). 
c. SD là chiếu vuông góc của SC lên mặt phẳng (SAD). 

D. AC là chiếu vuông góc của SC lên mặt phẳng (ABCD). 


ĐÁP ÁN 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chướng 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


30 


|L BĨp. Ịp 3. àỊS. Ễ7. Blll Bẹl IQ.DỵỊỊl.D 12D 11 13.(j i 

114.B 1115.B~~I 116.C irĨ7Ã1|l8.D I T19.C 1120.C 1121.C 11 22.D 11 23.D I ^LPỊ I 26.B 11 27.A I 

28.D I^ÕŨTl 


§2. Hai mặt phẳng vuông góc 

I. Tóm tắt lý thuyết 
1. Hai mặt phang vuông góc 
Định nghĩa 1 

Góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng 
đó. 

Định nghĩa 2 

Hai mặt phẳng được gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa hai mặt phẳng đó là góc vuông. 
Kí hiệu: (P) ± (Q). 


2. Các định lý quan trọng 


Định lý 1 


Nếu hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì bất cứ đường thẳng nào nằm trong mặt phẳng 


>d±(Q) 



Ị Định lý 2 


Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba thì giao tuyến của 
chúng cũng vuông góc với mặt phẳng thứ ba đó. 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 






























Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


31 




(P) n (Q) = d 

(P) JL (R) 

(Q) X (R) 


=>d±(R ) 


3. Hình lăng trụ đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương 
Định nghĩa 3 

Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ có các cạnh bên vuông góc với các mặt đáy. Độ dài 
cạnh bên được gọi là chiều cao của hình lăng trụ đứng. 

• Hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác, tứ giác, v.v ... được gọi là hình lăng trụ tam 
giác, hình lăng trụ tứ giác, v.v ... 

• Hình lăng trụ đứng có đáy là đa giác đều được gọi là hình lăng trụ đều. 

• Hình lăng trụ đứng có đáy là hình bình hành được gọi là hình hộp đứng. 

• Hình lăng trụ đứng có đáy là hình chữ nhật được gọi là hình hộp chữ nhật. 

• Hình lăng trụ đứng có đáy và các mặt bên là hình vuông được gọi là hình lập phương. 







Hình lăng trụ đứng tam giác 


Hình lăng trụ đứng ngũ giác 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 























Chướng 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


32 




Ị Tính chất ĩ I 

Các mặt bên của hình lăng trụ đứng luôn luôn vuông góc với mặt phẳng đáy và là những 
hình chữ nhật. 


4. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều 


Định nghĩa 4 

Hình chóp đều là hình chóp có đáy là đa giác đều và các cạnh bên bằng nhau. 


• ABCDEF là đa giác đều. 


• SA = SB = sc = SD = SE = SF. 


s 



Ị Tính chất 2 Ị .... _ 

Trong hình chóp đều: 

• Đường thẳng kẻ từ đỉnh và vuông góc với đáy gọi là đường cao. 

• Đường cao đi qua tâm của đáy (tâm của đa giác đều là tâm đường tròn ngoại tiếp và 
nội tiếp đa giác đáy). 

• Các mặt bên là các tam giác cân bằng nhau. 

• Các cạnh bên tạo với mặt đáy các góc bằng nhau. 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 



































Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


33 


s 



Hình chóp tam giác đều (đáy là tam 
giác đều) 

/ìs. Tứ diện đều là hình chóp tam giác 
chóp tam giác đều có các mặt bên cũng 


s 



Hình chóp tứ giác đều (đáy là hình 
vuông) 


có bốn mặt là tam giác đều (hay là hình 
',à tam giác đều). 


Định nghĩa 5 

Phần của hình chóp đều nằm giữa đáy và một thiết diện song song với đáy cắt các cạnh 
bên của hình chóp đều được gọi là hình chóp cụt đều. 


Tính chất 3 I 


• Hình A\A 2 A'ịA^A^AQ.BiB 2 B'ịB^B^BQ 
là một hình chóp cụt đều. 

• Hai đáy là hai đa giác đều và đồng dạng 
với nhau. 

• Các mặt bên là những hình thang cân 
và độ dài các cạnh bên bằng nhau. 



Aạ 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 
























Chướng 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


34 


5. Trục của đường tròn ngoại tiếp tam giác 
Định nghĩa 6 

Đường thẳng đi qua tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác và vuông góc với mặt phẳng chứa 
tam giác đó được gọi là trục của tam giác. 


Ị Tính chất 4 Ị ______ _ _ _ 

Các điểm nằm trên trục của tam giác thì cách đều các đỉnh của tam giác đó. 


II. Các dạng toán 


- ^ Dạng 1: Hai mặt phẳng vuông góc - 

Để chứng minh hai mặt phẳng vuông góc với nhau, ta chứng minh mặt phẳng này có 
chứa một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng kia. 




=> Thực chất, để chứng minh hai mặt phẳng vuông góc ta thực hiện việc chứng minh đường 
thẳng vuông góc với mặt phẳng đã học ở bài trước. 

Lưu ý quan trọng: KHÔNG có tính chất nếu hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì bất 
kỳ đường thẳng nào trong mặt phẳng này ĐÊU VUÔNG GÓC với mặt phẳng kia. 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 































Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


35 


1. Một số ví dụ 



Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 







































Chướng 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


36 



Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




































Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


37 



Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 





































Chướng 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


38 


2. Bài tập tự luyện 

Bài 1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, biết AB — a,AD — ay/2,SA — a , 
SA _L ( ABCD ). Gọi M, N là trung điểm của AD và sc, I là giao điểm của BM và AC. CMR: 
{SAC) X ( SMB). 

(Trích đề tuyển sinh đại học khối B - 2006) 

Bài 2. Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông và ( SAB ) _L ( ABCD ) và A SAB là 
tam giác đều. Gọi M là trung điểm của AB. 

a) Chứng minh SM X ( ABCD). 

b) Chứng minh A SBC vuông. 

c) Chứng minh ( SAD ) _L (SAB). 

Bài 3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. Mặt bên SAD là tam giác đều và 
nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi M, N, p lần lượt là trung điểm của SB, BC, CD. 
Chứng min h: AM X BP. 

(Trích đề tuyển sinh đại học khối A - 2007) 

Bài 4. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên cạnh sc. 
Chứng minh: sc X {ABH ). 

(Trích đề tuyển sinh đại học khối B - 2012) 

Bài 5. Cho hình chóp S.ABCD có cạnh bên SA vuông góc mặt đáy và mặt đáy ABCD là một 
hình thang vuông tại A và B. Biết AB — BC và AD — 2 BC. Gọi M là trung điểm của AD. 

a) CMR: tam giác SBC là một tam giác vuông. 

b) CMR: BM II (SCD). 

c) CMR: (SBM) X {SAC ). 

3. Bài tập nâng cao 

Trục đường tròn và ứng dụng: 

Bài 1. Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = sc = a, ASB = 90°, BSC = 60°, Ấsc = 120°. 
Gọi / là trung điểm của AC. Chứng minh SI X {ABC) và tính khoảng cách từ s đến {ABC). 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 








Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 

Bài 2. Cho AABC cân đỉnh A có góc A — 120°, cạnh BC — a\/3. Lấy điểm s ở ngoài mặt 
phẳng chứa tam giác sao cho SA = a. Gọi o là tâm đường tròn ngoại tiếp A SBC. Chứng minh 
OA X (SBC). Tính khoảng OA. 

Bài 3. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A với BC — 2a, góc B — 60°. 
Gọi M là trung điểm cạnh BC. Biết SA — sc — SM — ay/ 5. 

a) Tính khoảng cách từ s đến (ABC). 

b) Tính khoảng cách từ s đến AB. 

Mặt phẳng vuông góc. Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng: 

Bài 4. Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông cạnh a. A SAB đều và (SAB) T 
(ABCD). Gọi I là trung điểm AB. 

a) Chứng minh SI T (ABCD). 

b) Chứng minh A SAD và A SBC vuông. 

c) Chứng minh (SAD) T (SAB), (SBC) T (SAB). 

d) Tính góc giữa (SAD) và (SBC). 

Bài 5. Cho tứ diện ABCD có hai mặt (ABC) và (ABD) cùng vuông góc với đáy (DBC). Vẽ 
các đường cao BE , DF của A BCD] đường cao DK của AACD. 

a) Chứng minh : AB T (BCD). 

b) Chứng minh: (ABE) T (ADC), (DFK) T (ADC). c. Gọi o và H lần lượt là trực tâm A BCD 
và AACD. Chứng minh OH X (ADC). 

Bài 6. Cho hình chóp S.ABCD , đáy ABCD là hình vuông, SA X (ABCD). 

a) Chứng minh: (SAC) X (SBD). 

b) Tính góc giữa (SAD) và (SCD). 

c) Gọi BE và DF là đường cao của AASBD. Chứng minh: (ACF) X (SBC)] (AEF) X (SAC). 

Bài 7. Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông cạnh a. SA X (ABCD). Gọi M, N là 
hai điểm trên cạnh BC,DC sao cho BM — DN = Chứng minh (SAM) X (SMN). 

Bài 8. Cho A ABC vuông tại A. Vẽ BB' và cơ cùng vuông góc với (ABC). 

a) Chứng minh: (ABB') X (ACƠ). 

b) Gọi AH, AK là các đường cao của A ABC và AAB'Ơ. Chứng minh (BCƠB 1 ) và (AB'Ơ) 
cùng vuông góc với (AHK). 


39 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


40 


4. Bài tập trắc nghiệm 
A. Câu hỏi lý thuyết 

Câu 1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. Hai mặt phẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thứ ba thì vuông góc với nhau. 

B. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này sẽ vuông 
góc với mặt phẳng kia. 

c. Hai mặt phẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau. 

D. Nếu một đường thẳng nằm trong mặt phang này và vuông góc với mặt phang kia thì hai 
mặt phẳng đó vuông góc với nhau. 

Câu 2. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng? 

A. Một mặt phẳng (a) và một đường thẳng a không nằm trong (a) cùng vuông góc với đường 
thẳng b thì (a) song song với a. 

B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau, 
c. Hai mặt phẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thì cắt nhau. 

D. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau. 

Câu 3. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau. 

B. Qua một đường thẳng có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một đường thẳng cho trước, 
c. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau. 

D. Qua một điểm có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một mặt phẳng cho trước. 

Câu 4. Cho (q;) và (/3) là hai mặt phẳng vuông góc với nhau với giao tuyến m — (a) n (/3) và 
a, b, c, d là các đường thẳng. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. Nếu b T m thì b c (a) hoặc b c (/3). B. Nếu d T m thì d T (a). 

c. Nếu a c (a) và a T m thì a T (/3). D. Nếu c II m thì c II (a) hoặc c II (/3). 

Câu 5. Cho hai mặt phẳng ( p ) và (Q) cắt nhau và điểm M. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề 
nào đúng? 

A. Có duy nhất một mặt phẳng qua M và vuông góc với (p). 

B. Có vô số mặt phẳng qua M vuông góc với (p) và vuông góc với (Q). 

c. Có duy nhất một mặt phẳng qua M vuông góc với ( p ) và vuông góc với (Q). 

D. Không có mặt phẳng qua M vuông góc với (p) và vuông góc với (Q). 

Câu 6. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. Hai mặt phẳng (p) và (Q) vuông góc với nhau và cắt nhau theo giao tuyến d. Với mỗi điểm 
A thuộc ( p ) và mỗi điểm B thuộc (Q) thì ta có AB vuông góc với d. 

B. Nếu hai mặt phẳng ( p ) và (Q) cùng vuông góc với mặt phẳng (R) thì giao tuyến của ( p ) 
và (Q) nếu có cũng sẽ vuông góc với (R). 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


41 


c. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thứ ba thì song song với nhau. 
D. Nếu hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này sẽ 
vuông góc với mặt phẳng kia. 

Câu 7. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây. 

A. Qua một điểm có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một mặt phẳng cho trước. 

B. Cho hai đường thẳng chéo nhau a và b đồng thời a X b. Luôn có mặt phẳng (a) chứa a và 
(a) _L b. 

c. Cho hai đường thẳng a và b vuông góc với nhau. Nếu mặt phẳng (a) chứa a và mặt phẳng 
(ị3) chứa b thì (u) _L ( Ị3 ). 

D. Qua một đường thẳng có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một đường thẳng khác. 
Câu 8. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. Có duy nhất một đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng 
cho trước. 

B. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một đường thẳng cho trước và vuông góc với một mặt 
phẳng cho trước. 

c. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một mặt phẳng 
cho trước. 

D. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng 
cho trước. 

Câu 9. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây. 

A. Cho hai đường thẳng a và b vuông góc với nhau, mặt phẳng nào vuông góc với đường này 
thì song song với đường kia. 

B. Cho đường thẳng ai (a), mọi mặt phẳng ( /3) chứa a thì (/3) T (Ạ). 

c. Cho hai đường thẳng chéo nhau a và b, luôn luôn có mặt phẳng chứa đường này và vuông 
góc với đường thẳng kia. 

D. Cho hai đường thẳng a và b vuông góc với nhau, nếu mặt phẳng (á) chứa a và mặt phẳng 
(/3) chứa b thì ( a ) T (/3). 

Câu 10. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau. 

B. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau, 
c. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì cắt nhau. 

D. Một mặt phẳng (p) và một đường thẳng a không nằm trong (p) cùng vuông góc với đường 
thẳng b thì a II (p). 

Câu 11. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau. 

A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song nhau. 

B. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song nhau. 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chướng 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


42 


c. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song nhau. 

D. Đường thẳng a và mặt phẳng (a) cùng vuông góc với đường thẳng b thì a song song với b. 

Câu 12. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A. Cho đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và b nằm trong mặt phẳng (p). Mọi mặt 
phẳng (Q) chứa a và vuông góc với b thì (p) vuông góc với (Q). 

B. Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và mặt phẳng (p) chứa a, mặt phẳng (Q) 
chứa b thì (P) vuông góc với (Q). 

c. Cho đường thẳng a vuông góc với mặt phẳng (p), mọi mặt phẳng (Q) chứa a thì (p) vuông 
góc với ( Q ). 

D. Qua một điểm có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một đường thẳng cho trước. 

Câu 13. Cho hai mặt phẳng ( p ) và ( Q ), a là một đường thẳng nằm trên (p). Mệnh đề nào sau 
đây sai? 

A. Nếu a II b với b — (p ) n ( Q ) thì a II ( Q ). B. Nếu ( p) T ( Q ) thì a T (Q). 
c. Nếu a cắt (<5) thì ( p ) cắt (Q). D. Nếu ( p ) II ( Q) thì a II (Q). 

Câu 14. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. Hai mặt phẳng cùng song song với một mặt phẳng thứ ba thì song song với nhau. 

B. Qua một đường thẳng cho trước có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một mặt phẳng 
cho trước. 

c. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với hai mặt phẳng cắt 
nhau cho trước. 

D. Hai mặt phẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thứ ba thì vuông góc với nhau. 

Câu 15. Cho a, b , c là các đường thẳng. Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

A. Cho a -Lb. Mọi mặt phẳng chứa b đều vuông góc với a. 

B. Nếu a!6và mặt phẳng ( a ) chứa a; mặt phẳng (/ 3 ) chứa b thì (a) T (/3). 

c. Cho a T b và b nằm trong mặt phẳng (a). Mọi mặt phẳng (j3) chứa a và vuông góc với b thì 

m X (a). 

D. Cho a II b. Mọi mặt phẳng («) chứa c trong đó c T a và c T b thì đều vuông góc với mặt 
phẳng (a,b). 

Câu 16. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. Hai mặt phẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thứ ba thì vuông góc với nhau. 

B. Qua một đường thẳng cho trước có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một mặt phẳng 
cho trước. 

c. Các mặt phẳng cùng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một mặt phẳng cho trước 
thì luôn chứa một đường thẳng cố định. 

D. Hai mặt phẳng cùng song song với một mặt phẳng thứ ba thì song song với nhau. 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


43 


Câu 17. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau. 

A. Nếu a c (p), b c (Q) và a X b thì (p) _L (Q). 

B. Nếu a c (P), b c (Q) và (p) _L (Q) thì a X b. 
c. Nếu (p) JL (Q) và a c (p) thì a X (Q). 

D. Nếu a c (p) và a _L (Q) thì (p) X (Q). 

B. Bài tập về quan hệ vuông góc 

Câu 18. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật và SA X ( ABCD ). Trong các 
mặt phẳng chứa các mặt bên của hình chóp, có bao nhiêu mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng 
(. ABCD )? 

A. 0. B. 1. c. 2. D. 3. 

Câu 19. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật và SA T ( ABCD ). Trong số 
các mặt phẳng chứa mặt bên và mặt đáy của hình chóp, có bao nhiêu mặt phẳng vuông góc với 
(, SAB )? 

A. 2. B. 3. c. 1. D. 4. 

Câu 20. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi, SA T (ABCD ). Mệnh đề nào sau 

đây đúng? 

A. Mặt phẳng ( ABCD) vuông góc với mặt phẳng (SAC). 

B. Mặt phẳng ( ABCD ) vuông góc với mặt phẳng ( SBD ). 
c. Mặt phẳng ( SAB) vuông góc với mặt phẳng (SBC). 

D. Mặt phẳng ( SAD) vuông góc với mặt phẳng ( SDC ). 

Câu 21. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, SA X (ABC). Gọi AH và 
AK lần lượt là các đường cao của các tam giác SAB và SAC. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh 
đề sau đây. 

A. Mặt phẳng (SBC) vuông góc với mặt phẳng (SAB). 

B. Mặt phẳng (SBC) vuông góc với mặt phẳng (AHK). 
c. Mặt phẳng (SBC) vuông góc với mặt phẳng (AHC). 

D. Mặt phẳng (SBC) vuông góc với mặt phẳng (AKB). 

Câu 22. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. Mặt bên SAD là tam giác 
đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi o là giao điểm của AC và BD, I là trung điểm 
của AD. Trong các điểm sau, điểm nào là chân đường cao của hình chóp? 

A. A. B. B. c. I. D. o. 

Câu 23. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm o. Các mặt phẳng (SAC) và 
(SBD) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy. Hãy xác định đường thẳng vuông góc với (ABCD) 
trong những đường sau đây? 

A. SA. B. SB. c. SO. D. SC. 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chướng 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


44 


Câu 24. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B. Gọi I, J lần 

lượt là trung điểm AB và CD. Các mặt phẳng (SCI) và ( SDI ) cùng vuông góc với ( ABCD ). 

Trong cốc mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A. AD vuông góc với (SAB). B. BC vuông góc với ( SAB ). 

c. CD vuông góc với ( SAB ). D. IJ vuông góc với ( SAB ). 

Câu 25. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , tâm o. SA _L ( ABCD ). 

Biết góc giữa ( SBD ) và ( ABCD) bằng 60°. Tính so. 

A. SO = B. SO = c. SO = aV 2. D. so = 

2 2 2 

Câu 26. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. Hai mặt phẳng cùng song song với mặt phẳng thứ ba thì song song với nhau. 

B. Hai mặt phẳng cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba thì vuông góc với nhau. 

c. Qua một đường thẳng cho trước có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng cho 
trước. 

D. Các mặt phẳng cùng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một mặt phẳng cho trước 
thì luôn đi qua một đường thẳng cố định. 

Câu 27. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có AB — a, BC — b, cơ — c. Độ dài đường 
chéo AC' là 

A. Aơ = Vtt*+** + £?. B. Aơ = Va 2 X 6 2 - c 2 . 

c. Aơ = Va 2 -& 2 + c 2 . D. Aơ =. :#-&+WTể: 

Câu 28. Độ dài đường chéo của một hình lập phương cạnh 2 a bằng 
A. 2ay/2. B. 2ay/3. c. 2ay/5. D. 4a. 

Câu 29. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, cạnh bên SA vuông góc 
với đáy, / là trung điểm AC, H là hình chiếu của / lên SC. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. (SBC) X (SAB). B. (BIH) X (SBC), c. (SAC) X (SAB). D. (SAC) X (SBC). 
Câu 30. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc 
với đáy, / là trung điểm AC, H là hình chiếu của / lên SC. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. (SAC) X (SAB). B. (BIH) X (SBC), c. (SAC) X (SBC). D. (SBC) X (SAB). 
Câu 31. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại A, M là trung điểm AB, N là 
trung điểm AC, (SMC) X (ABC), (SBN) X (ABC), G là trọng tâm tam giác ABC, I là trung 
điểm BC. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. AB X (SMC). B. ỈA X (SBC). c. BC X (SAI). D. AC X (SBN). 

Câu 32. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại A, M là trung điểm AB, N là 
trung điểm AC, (SMC) X (ABC), (SBN) X (ABC), G là trọng tâm tam giác ABC, I là trung 
điểm BC. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. (SIN) X (SMC). B. (SAC) X (SBN). c. (SIM) X (SBN). D. (SMN) X (SAI). 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 








Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


45 


Câu 33. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm I, cạnh bên SA vuông 
góc với đáy. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. (SCD) JL (SAD). B. (SBC) JL (SIA). c. (SDC) JL (SAI). D. (SBD) JL (SAC). 

Câu 34. Cho hình chóp S.ABC có SA _L (ABC) và đáy ABC là tam giác cân ở A. Gọi H là 
hình chiếu vuông góc của A lên (SBC). Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A .He sc. B .He SB. 

c. H trùng với trọng tâm A SBC. D. H 6 SI (với / là trung điểm của BC). 

Câu 35. Cho tứ diện ABCD có hai mặt bên ACD và BCD là hai tam giác cân có đáy CD. Gọi 
H là hình chiếu vuông góc của B lên (ACD). Mệnh đề nào sau đây sai? 

A . He am (M là trung điểm của CD). 

B. (ABH) JL (ACD). 

c. AB nằm trên mặt phang trung trực của CD. 

D. Góc giữa hai mặt phẳng (ACD) và (BCD) là góc ADB. 

Câu 36. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm I, cạnh bên SA vuông góc với 
đáy, H, K lần lượt là hình chiếu của A lên sc, SD. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. (SIC) JL (SCD). B. (SCD) JL (AKC). c. (SAC) JL (SBD). D. (AHB) J_ (SCD). 

Câu 37. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm I, cạnh bên SA vuông góc với 
đáy. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. (SBC) ± (SIA). B. (SBD) JL (SAC). c. (SDC) JL (SAI). D. (SCD) JL (SAD). 

Câu 38. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông. Mặt bên SAB là tam giác đều 
nằm trong mặt phẳng vuông góc với (ABCD). Trong số các mặt phẳng chứa mặt đáy và các mặt 
bên của hình chóp, có bao nhiêu mặt phẳng vuông góc với (SAB). 

A. 1. B. 2 . c. 3. D. 4. 

Câu 39. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi. Mặt phẳng (SAC) vuông góc với 
(ABCD). Trong các mệnh đề sau, hãy cho biết mệnh đề nào đúng. 

A. (SAC) vuông góc với (SBD). B. (SBD) vuông góc với (ABCD). 

c. (ABCD) vuông góc với (SAB). D. (SAB) vuông góc với (SAD). 

Câu 40. Cho tứ diện ABCD có AB = AC = AD và tam giác BCD vuông tại B. Trong các cặp 
mặt phẳng sau, cặp nào vuông góc với nhau? 

A. (ABC) và (ABD). B. (ABD) và (BCD). 

c. (BCD) và (ACD). D. (ACD) và (ABC). 

Câu 41. Cho tứ diện ABCD có BCD là tam giác vuông tại B. Mặt phẳng (ABC) vuông góc 
với (BCD). Trong các cạnh của tứ diện đã cho, cạnh nào là đường cao? 

A. AB. B. BC. c. CD. D. BD. 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chướng 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


46 


Câu 42. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B với AB — 3 a, BC — 4 a. 

Biết SA _L {ABC) và góc giữa {SBC) và {ABC) bằng 60°, tính diện tích của tam giác SBC. 

A. 12a 2 . B. 18a 2 . c. 3a 2 yã. D. 6a 2 . 

Câu 43. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. SA _L {ABC), mặt phang 

SBC tạo với đáy {ABC) góc 30°. Tính diện tích của tam giác SBC. 

A. a 2 . B. c. a 2 V3. D. 

2 2 

Câu 44. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. SA T {ABCD). Biết 

diện tích tam giác SBD bằng á 2 . Tính SA. 

A.SA = a Ệ. B.SA = ĩđ. C.SA = ?ặ. Đ.SA = ị 

2 2 2 2 

Câu 45. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại B, cạnh bên SA vuông góc với 

đáy, M là trung điểm BC, J là hình chiếu của A lên BC. Góc giữa 2 mặt phang {SBC) và {ABC) 

là 

A. góc SBẴ. B. góc SĨĂ. c. góc SMĂ. D. góc SCẦ. 

Câu 46. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại c, {SAB) T {ABC), SA — 
SB — AC, I là trung điểm AB. Gọi a là góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng {ABC). Tính 

Oi. 

A. a = 30°. B. a = 60°. c. a = 90°. D. a = 45°. 


Câu 47. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại A, cạnh bên SA vuông góc với 
đáy, M là trung điểm BC, J là trung điểm BM. Góc giữa 2 mặt phẳng {SBC) và (ABC) là 
A. góc SBA. B. góc SJA. c. góc SCA. D. góc SMA. 

Câu 48. Cho tứ diện S.ABC có {SBC) _L {ABC). SBC là tam giác đều cạnh a. ABC là tam 
giác vuông tại A và ABC — 30°. Gọi ip là góc giữa hai mặt phẳng {SAC) và {ABC). Chọn mệnh 
đề đúng trong các mệnh đề sau. 

A. tan ip — 3-\/3- B. <p — 45°. c. ụ> — 30°. D. tan (p = 2v^3- 


Câu 49. Trong không gian cho tam giác đều SAB và hình vuông ABCD cạnh a nằm trên hai 
mặt phẳng vuông góc. Gọi H, K lần lượt là trung điểm của AB, CD. Gọi ip là góc giữa hai măt 
phẳng {SAB) và {SCD). Tính tan (p. 








Câu 50. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông. Mặt bên SAB là tam giác đều 
nằm trong mặt phẳng vuông góc với {ABCD). Gọi I, J lần lượt là trung điểm các cạnh AB và 
BC. Trong các cặp mặt phẳng sau đây, cặp mặt phẳng nào không vuông góc với nhau? 

A. (SAD) và {SAB). B. (SCI) và {SDJ). c. {SAC) và {SBD). D. (SAB) và {SBC). 


Câu 51. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi, SB < SD. SAB và SBC là hai 
tam giác cân có chung cạnh đáy SB. Gọi M là trung điểm SB. Trong các cặp mặt phẳng sau, 
cặp nào không vuông góc với nhau? 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 

A. (SAB) và (MAC). B. (SAC) và (SBD). 

c. ( SBD) và ( ABCD). D. ( ABCD ) và (SAC). 

Câu 52. Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có tất cả các mặt đều là hình thoi. Ba cạnh xuất phát 
từ A tạo với nhau góc 60° theo từng đôi. Trong các cặp mặt phẳng sau đây, cặp nào vuông góc 
với nhau? 

A. ( ABCD) và (. ABB'A' ). B. ( ABB'A') và (ADƠB'). 

c. (ADƠB ') và (BCƯA 1 ). D. (BCƯA') và (A'B'C'D'). 

Câu 53. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D với AB — 
AD = 2 DC = 2 a. Gọi / là trung điểm AD. Các mặt phẳng ( SIC) và ( SIB ) cùng vuông góc với 
(. ABCD ). Biết góc giữa (SBC) và (ABCD) bằng 60°. Tính diện tích tam giác SBC. 

2 T3 3 ° 2 o 3 ° 2 TV 3 ° 2 ^ /3 

A. 3gt. B. . c. —— . D. — . 

2 4 2 

Câu 54. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại Avầ D với AB = 2 a, 
AD — 3 a và DC — a. Gọi / là điểm thuộc đoạn AD sao cho IA — 2 ID. Biết SI _L (ABCD) và 
góc giữa (SBC) và ( ABCD) bằng 60°, tính chiều cao của tam giác SBC. 

A. B Ww C aVW d W3Õ 

5 5 15 

Câu 55. Cho hai tam giác ACD và BCD nằm trên hai mặt phang vuông góc với nhau và 
AC — AD — BC = BD = a, CD = 2x. Với giá trị nào của X thì hai mặt phẳng (ABC) và 
(ABD) vuông góc? 

: ^ R. x _ a _ c. X D. X = a . 

3 ' 2’ c I ■ 3' 

Câu 56. Cho hình chóp đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, góc giữa một mặt bên và mặt đáy bằng 

60°. Tính độ dài đường cao SH của hình chóp. 


A. : 


A. SH = 


2^3 


B. SH = 


aV 2 


c. SH = 


D. SH = 


a\J 3 


c. Bài tập về hình chóp đều, lăng trụ đứng, lăng trụ đều 

Câu 57. Cho hình lăng trụ đứng ngũ giác (Mf). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào 

sai? 

A. Các cạnh bên của (Jỉf) song song với nhau. 

B. Các mặt bên của (Jỉf) song song với nhau, 
c. Hai mặt đáy của (Jíf) song song với nhau. 

D. Các cạnh bên của (Jỉf) bằng nhau. 

Câu 58. Cho các mệnh đề sau: 

(1) Hình hộp là hình lăng trụ đứng. 

(2) Hình hộp chữ nhật là hình lăng trụ đứng. 

(3) Hình lăng trụ là hình hộp. 


47 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chướng 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


48 


(4) Hình lăng trụ đứng là hình hộp chữ nhật. 

Số mệnh đề sai là 

A. 1 . B. 2 . c. 3. D. 4. 

Câu 59. Các mặt bên của hình chóp cụt đều là hình gì? 

A. Hình thang cân. B. Hình tam giác cân. 

c. Hình vuông. D. Hình tam giác đều. 

Câu 60. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. Nếu hình hộp có hai mặt là hình chữ nhật thì nó là hình hộp chữ nhật. 

B. Nếu hình hộp có ba mặt là hình chữ nhật thì nó là hình hộp chữ nhật, 
c. Nếu hình hộp có bốn mặt là hình chữ nhật thì nó là hình hộp chữ nhật. 

D. Nếu hình hộp có năm mặt là hình chữ nhật thì nó là hình hộp chữ nhật. 

Câu 61. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. Phần của hình chóp đều nằm giữa đáy và một thiết diện song song với đáy cắt các cạnh bên 
của hình chóp đều được gọi là hình chóp cụt đều. 

B. Phần của hình chóp nằm giữa đáy và một thiết diện song song với đáy cắt các cạnh bên của 
hình chóp đều được gọi là hình chóp cụt đều. 

c. Phần của hình chóp đều nằm giữa đáy và một thiết diện song song với đáy cắt các cạnh bên 
của hình chóp đều được gọi là hình chóp cụt. 

D. Phần của hình chóp đều nằm giữa đáy và một thiết diện không song song với đáy cắt các 
cạnh bên của hình chóp đều được gọi là hình chóp cụt đều. 

Câu 62. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD , có đáy ABCD là hình vuông tâm o. Các cạnh 
bên và các cạnh đáy đều bằng a. Gọi M là trung điểm SA. Góc giữa hai mặt phẳng ( MBD ) và 
(.ABCD) bằng 

A. 30°. B. 45°. c. 60°. D. 75°. 

Câu 63. Tính độ dài d của đường chéo của hình hộp chữ nhật khi biết độ dài ba cạnh xuất phát 
từ một đỉnh là a, b, c. 

A. d, = \/a + b + c. B. d = a + b + c. 

c.d= Va 2 + b 2 + c 2 . Đ. d = y/ã + Vb+ \fc. 

Câu 64. Tính chiều cao h của hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng a. 

A. h = a\/ 2. B. h = a ^~ ■ c. h = -a. D. h = 2 a. 

2 2 

Câu 65. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D'. Gọi a, /3, 7 là 3 góc tạo bởi đường chéo AC' 
với 3 cạnh chung đỉnh A. Tính A — sin 2 a + sin 2 /3 + sin 2 7 . 

A.A=1. B.A = 3\/3. C.A = 2. D.A = 0. 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 






a\J 6 


Mặt 


Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 

Câu 66. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a và đường cao bằng 
phẳng (a) qua A và vuông góc với sc lần lượt cắt SB, sc, SD tại B', ơ, ư. Tính diện tích s 
của tứ giác AB'ƠD' 

: s :f. 


B. s = 


Đ. s = 


2a 2 V3 


oV3 _ 2q 2 72 

3 ' 3 3 

Câu 67. Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Gọi M là trung điểm CD. Gọi a là góc giữa hai đường 
thẳng BC và AM. Tính cos Oi. 

73 „ 1 1 _ 1 


A. cos a — - 


B. cosa; = - 


„ . —. . c. coso; = —=. \J. coscr = -—7=. 

2 2 73 273 

Câu 68. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. Tính diện tích s của thiết diện 
tạo thành khi cắt hình lập phương bởi mặt phẳng trung trực của Aơ 

A ^ = ạV 3 B. s = a 2 . C.S=°^. D. s = 

2 4 4 

Câu 69. Cho hình lăng trụ lục giác đều ABCDEF.A'B'C'D'E'F' có cạnh bên bằng a và ADƯA' 

là hình vuông. Cạnh đáy của hình lăng trụ đã cho là 


D. coso; = - 


aV2 
~ 2 ~' 


ay /3 


Câu 70. Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' có cạnh đáy bằng a. Gọi M là điểm trên cạnh 
AA' sao cho AM = 7 -. Tan của góc hợp bởi hai mặt phẳng ( MBC ) và (ABC) là 




B. 73 . 


c. 4. 

73 




Câu 71. Cho lăng trụ ABC.A'B'C' có độ dài cạnh bên bằng 2 a, đáy ABC là tam giác vuông 
tại A, AB — a, AC — a73 và hình chiếu vuông góc của đỉnh A' lên mặt phẳng (ABC) là trung 
điểm của cạnh BC. Cosin của góc giữa hai đường thẳng AA' và B'C' là 

A. ị B. 4- c. ị. D. 4 

4 72 2 2 

Câu 72. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC cạnh đáy bằng a, đường cao so — 2 a. Gọi M là 
điểm thuộc đường cao AH của tam giác ABC. Xét mặt phẳng (p) đi qua điểm M và vuông góc 
với AH. Đặt AM — X. Tìm X để diện tích thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phang (p) 
đạt giá trị lớn nhất. 

a73 

A. X = 77- B. X — o ■ c. X — —7- D. X — 

3 8 8 4 

Câu 73. Cho hình lăng trụ đều ABC.A'B'C' cạnh đáy bằng a. Điểm M thuộc đoạn AB' sao cho 
MA 5 

Mg, — ị- Một mặt phẳng (P) đi qua điểm M và song song với các đường thẳng A'C và Bơ cắt 
C\C' 

đường thẳng Cơ tại C\. Tính tỉ số QQĨ' 

A Cxơ 1 „ Cịơ 4 ^ Cịơ 5 _ Cxơ 1 

A. 7 — = B. 7 — = c. 7„, = D. - 7 — = 

Cơ 2 Cơ 9 Cơ 9 Cơ 3 

Câu 74. Cho hình lập phương ABCD.A'B'ơD' có cạnh là a. Gọi E, F và M lần lượt là trung 
điểm của AD , AB và cơ. Tính diện tích s của thiết diện cắt bởi mặt phẳng (EFM). 

Iscsặ. B.;:íp asTẸ z:ị 


3a73 


a73 


3a73 


49 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 






Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


50 


ĐÁP ÁN 


|l. D 

II 2. A 

II3. c 

II4. c 

II5. c 

II 

tơ 

II 8. D 

II 

110.D 

11. B 

12. B 

II 


14. c 

15. c 

116.c 

1117.D 

118.c 

19. B 

20. A 

21.D 

II 

23. c 

11 24.c 

25. c 

26. D 


27.A 

II 

29. c 

11 30.D 

31. c 

II 

33. A 

1 34.D 

II 

1 36.c 

11 37.B 

1 38.c 

11 39.A 


40. c 

41. D 

42.A 

43. B 

144.c 

II 

46. D 

47. D 

II 

49. B 

50. c 

51.D 

52. c 


53.A 

11 54. B 

55.A 

56. c 

157.B 

II 

59. A 

1 60.D 

61. A 

62. B 

63. c 

1 64.B 

65. c 
















66. B 

11 67.D 

1 68.D 

II 

11 70.D 

71.A 

11 72. B 

1 73.D 

11 74.B 





A Chú ý quan trọng: 


1. Nếu (P)H(Q) thì kết luận ngay [(p), (Q)] = 90°. 

2. Khi giải bài tập, không phải lúc nào a, b cũng có sẵn trong hình hoặc a, b khó xác định. 
Khi đó, ta có một phương pháp để tìm a, b như sau: 

t Bl: Xác định d = (p) n (Q); 
t B2: Tìm mặt phẳng ( R ) vuông góc với d; 
t B3: Xác định: a = (P) n (p), b = (p) n (Q). 

(a,b chính là hai đường thẳng cần tìm) 


1. Một số ví dụ 



Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 

























































Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


51 


d) Tính: [(SAB), (SBC)) =? 

e) Tính: [(SACị(SBC)] =? 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 






































Chướng 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


52 


2. Bài tập tự luyện 

Bài 1. Cho tứ diện SABC có tam giác ABC vuông tại B và SA vuông góc với (ABC). Biết 
AB = BC = a, SA = aV 3 . 

a) Tính góc của hai mặt phẳng SAB) và (SAC). 

b) Tính góc của hai mặt phẳng (SBC) và (ABC). 

c) Tính góc của hai mặt phẳng (SBC) và (SAC). 

Bài 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm o cạnh a, so vuông góc với 
đáy và SO — a\/ 3. Tính góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (ABCD). 

Bài 3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy và 
SA = aV 3 . 

a) Tính góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SAC). 

b) Tính góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABCD). 

c) Tính góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD). 

Bài 4. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , mặt bên (SAD) vuông góc 
với (ABCD) và SAD là tam giác đều. Gọi M là trung điểm của AD. 

a) Chứng minh SM vuông góc với (ABCD). 

b) Tính góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (ABCD). 

c) Tính góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABCD). 

Bài 5. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm o cạnh a. Biết SA — 2 a và 
SA T (ABCD). Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh SA và SB. 

a) Tính góc giữa đường thẳng so và mặt phẳng ( ABCD ). 

b) Tính góc giữa (DCMN) và (ABCD). 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 











Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


53 


Bài 6. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm 0, cạnh a. so _L ( ABCD ) và 
SO = a\J 3 . 

a) Tính góc giữa đường thẳng sc và mặt phẳng ( ABCD ). 

b) Tính góc giữa hai mặt phẳng ( SCD) và ( ABCD ). 

3. Bài tập nâng cao 

Bài 1. Cho hình vuông ABCD cạnh a, SA T (ABCD ) và SA — ay/ 3. Tính góc giữa các mặt 
phẳng sau đây: 

a) (SBC) và (ABC) . b) (SBD) và (ABD). c) (SAB) và (SCD). 

Bài 2. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân với BA — BC — a; SA n 
(ABC) và SA — a. Gọi E và F lần lượt là trung điểm AB và AC. Tính góc giữa các mặt phẳng 
sau: 

a) (SAC) và (SBC). b) (SEF) và (SBC). 

Bài 3. Cho hình chóp S.ABCD có SA T (ABCD), ABCD là hình vuông cạnh a; SA — a. Tính 
góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (SCD). 

Bài 4. Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là nửa lục giác đều nội tiếp đường tròn đường kính 
AB — 2a; SA T (ABCD) và SA — ay/ 3. Tính góc giữa các mặt phẳng 

a) (SAD) và (SBC). b) (SBC) và (SCD). 

Bài 5. Cho tứ diện ABCD có AABC vuông cân với AB — AC — a ; A DBC đều. Góc giữa hai 
mặt phẳng (ABC) và (DBC) bằng 30°. 

a) Tính AD và khoảng cách từ A đến (BCD). 

b) Tính góc giữa hai mặt phẳng (ABD) và ( BCD ); Góc giữa (ADC) và ( ADB). 

4. Bài tập trắc nghiệm 
A. Câu hỏi lý thuyết 

Câu 1. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau. 

A. Góc giữa hai mặt phẳng bằng góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt 
phẳng đó. 

B. Góc giữa hai mặt phẳng bằng góc giữa hai véc-tơ chỉ phương của hai đường thẳng lần lượt 
vuông góc với hai mặt phẳng đó. 

c. Góc giữa hai mặt phẳng bằng góc giữa hai đường thẳng tuỳ ý nằm trong mỗi mặt phẳng. 
D. Góc giữa hai mặt phẳng luôn là góc nhọn. 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chướng 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


54 


Câu 2. Cho hai mặt phẳng (p) và (Q) cắt nhau theo giao tuyến A. Gọi (p là góc giữa (p) và 
(Q). Có tất cả bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau? 

• ip bằng góc giữa hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với A. 

• (p bằng góc giữa hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với A, lần lượt nằm trên (p) và 

(Qị 

• (fi bằng góc giữa hai đường thẳng a và b đồng quy với A, cùng vuông góc với A, lần lượt 
nằm trên (p) và (Q). 

A. 0. B. 1. c. 2. D. 3. 

Câu 3. Cho đường thẳng d cắt và không vuông góc với mặt phẳng (p). Gọi (Q) là mặt phẳng 
thay đổi nhưng luôn chứa d. Gọi (p là góc giữa (p) và (Q). Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh 
đề sau. 

A. Chỉ tồn tại giá trị lớn nhất mà không tồn tại giá trị nhỏ nhất của ự}. 

B. Chỉ tồn tại giá trị nhỏ nhất mà không tồn tại giá trị lớn nhất của tp. 

c. Không tồn tại giá trị lớn nhất và cũng không tồn tại giá trị nhỏ nhất (p. 

D. Tồn tại giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của íp. 

B. Góc giữa hai mặt phẳng 

Câu 4. Cho hai mặt phẳng cắt nhau (a) và (/9), biết rằng có các đường thẳng thỏa mãn dị _L (a), 
d 2 _L (/3), d-s II («), dị II (/9). Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là mệnh đề đúng? 

A. Góc giữa (a) và (/3) là góc giữa d 3 và d 4 . B. Góc giữa (dí) và (/3) là góc giữa di và d 2 . 

c. Góc giữa (u) và (/3) là góc giữa di và d 4 . D. Góc giữa (a) và (/3) là góc giữa d 2 và d 4 . 

Câu 5. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC vuông tại p, cạnh bên SA vuông góc với mặt phang 
đáy (ABC). Góc giữa mặt phẳng (SBC) và mặt phẳng (ABC) bằng góc nào dưới đây? 

A. CSÀ. B. SBẦ. c. SCĂ. D. ẤSB. 

Câu 6. Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 2a, cạnh bên SA — 2 a 
vuông góc với mặt phẳng đáy (ABC). Tính góc tạo bởi hai mặt phẳng (SBC) và (ABC). 

A. 45°. B. 49°6'. c. 40°53'. D. 62°14 / . 

Câu 7. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi, AC — 2 a. Biết rằng cạnh bên 
SA = a vuông góc với mặt phẳng đáy (ABCD). Tính tan của góc tạo bởi hai mặt phẳng (SBD) 
và (ABCD). 

A. 60°. B. 30°. c. 45°. D. 90°. 

Câu 8. Cho tam giác ABC không nằm trong mặt phẳng (P), giả sử góc giữa mặt phẳng (p) và 
mặt phẳng (ABC) là ip, ự} Ỷ 90°. Gọi A', p', C' lần lượt là hình chiếu vuông góc của ba điểm A, 
B, c lên mặt phẳng (p). Khi đó, hệ thức nào sau đây là đúng? 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


55 


A. Sabc — Sa'b'C'- cosí P■ B. Sa'b'C' — Sabc- COS( P- 

c. Sa'B'C' — Sabc- sin</?. D. Sabc — Sa'b'C- sin<^. 

Câu 9. Cho hình chóp S.ABC có SA _L (ABC). Gọi tp là góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và 
(SBC). Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. Sabc — Ssbc■ cosụ>. B. Sabc — Ssbc■ sin<^. 

c. Sabc — Ssab • cos (fi. D. Sabc — Ssac■ cos ip. 

Câu 10. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông tâm o, SA _L (ABCD). Góc giữa hai 
mặt phẳng (SBD) và (ABCD) là 

A. ẤÕS. B. ẤDS. c. ẤBS. D. £50. 

Câu 11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông, SA _L (ABCD), gọi I, J lần lượt là 
trung điểm cạnh AB , CD. Góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) bằng góc giữa hai đường 
thẳng nào? 

A. SA và SD. B. SB và sc. c. SB và SD. D. SI và SJ. 

Câu 12. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông, SA _L (ABCD). Tính góc giữa hai mặt 
phẳng (SAB) và (SAD). 

A. 30°. B. 60°. c. 90°. D. 45°. 

Câu 13. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA T (ABCD) và SA — a\J 3. 
Tính góc giữa hai mặt phẳng (SCD) và (ABCD). 

A. 30°. B. 60°. c. 90°. D. 45°. 

Câu 14. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông, SA T (ABCD). Tính góc giữa hai mặt 
phẳng (SCD) và (SAD). 

A. 90°. B. 45°. c. 60°. D. 30°. 

Câu 15. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông tâm ơ, SA T (ABCD). Gọi H là hình 
chiếu vuông góc của o lên cạnh sc. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (SCD) bằng góc giữa 
hai đường thẳng nào sau đây? 

A. SB và SD. B. BH và CH. c. CH và DH. D. BH và DH. 

Câu 16. 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chướng 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


56 



Câu 17. Cho hình chóp S.ABCD có tất cả các cạnh bằng a. Tính tang của góc giữa mặt bên và 
mặt phẳng đáy của chóp. 

A. 'ệ. B. V c. y/2. D. y/3. 

Câu 18. Cho hình lập phương ABCD.A!B'ƠD' có cạnh a. Tính tang của góc giữa hai mặt 
phẳng (DA'Ơ) và mặt phẳng {A!B'C'D'). 

A. 4=. B. Vã. c. y/2. D. ị. 

y2 2 

Câu 19. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với mặt 
phẳng đáy ( ABCD ). Biết rằng AC — 2 a và SA — a-\/6. Tính góc tạo bởi hai mặt phẳng (SBC) 
và (ABCD). 

A. 60°. B. 50°46'. c. 39°13'. D. 30°. 


Câu 20. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh là 2a, cạnh bên SA vuông 
góc với mặt phẳng đáy (ABCD). Biết rằng BD — 2 a và SA — a\/ 6. Tính góc tạo bởi hai mặt 
phẳng ( SAB ) và (SAD). 

A. 60°. B. 30°. c. 47°25'. D. 90°. 

Câu 21. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' , tính góc ip tạo bởi mặt phẳng ( A'BD ) với mặt 
phẳng ( A'B'C'D' ). 

A. tp RS 54°44'. B. tp = 60°. c.(p = 45°. D. <p « 35°15'. 

Câu 22. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng aV3. Cạnh bên 554 
vuông góc với mặt phẳng đáy (ABC). Tính góc (p tạo bởi mặt phẳng (SAB) và (SAC). 

A. <p = 30°. B. íp 53 0 24'. c. <p — 60°. D. ip Ri 64°27'. 

Câu 23. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm /, có cạnh bằng a và ABC — 

ữ\/6 

60°. Cạnh bên sc — —CL và vuông góc với mặt phẳng đáy. Xác định độ lớn của góc giữa hai 
mặt phẳng (SAC) và (SBD). 

A. 60°. B. 45°. c. 90°. D. 30°. 

Câu 24. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh bên bằng hai lần cạnh đáy. Tính góc ự} 
giữa mặt bên và mặt đáy của hình chóp. 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 






Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


57 


A. ip « 75°2'. B. ip « 73°53'. c. Lp » 75°31'. D. tp « 72° 14'. 

Câu 25. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, hình chiếu của đỉnh 5 1 xuống 
mặt phang ( ABCD ) trùng với trung điểm M của cạnh AB. Giả sử rằng tam giác SAB là tam 
giác đều, hãy tính góc ip tạo bởi mặt phẳng ( SCD) với mặt phẳng ( ABCD ). 

A . (p = 45°. B. <p « 49°6'. c . (p & 40°53 / . D. 60°. 

Câu 26. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có mặt bên tạo với mặt đáy một góc bằng 30°, biết 
rằng diện tích xung quanh của hình chóp là 90cm 2 thì diện tích đáy của hình chóp gần bằng với 
giá trị nào dưới đây nhất? 

A. 77cm 2 . B. 72cm 2 . c. 75cm 2 . D. 78cm 2 . 

Câu 27. Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng a, gọi M là trung điểm của sc. 

Tính góc giữa hai mặt phẳng ( MBD ) và (SAC). 

A. 60°. B. 45°. c. 90°. D. 30°. 


Câu 28. Cho hình chóp SABCD đáy ABCD là hình chữ nhật. AB = a, AD = 2 a. Cạnh bên 
SA vuông góc với đáy ( ABCD ), SA = 2 a. Tính tan của góc giữa hai mặt phẳng ( SBD) và 
(. ABCD). 


A. ự5. 


B. 


c. 


V5 


D. 


VE' 2 ■ 'VE' 

Câu 29. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác vuông cân, AB = BC — 2 a, 
A'B — 4 a. Tính góc ự} tạo bởi hai mặt phẳng ( A'BC) và (A'B'Ơ). 

A. ip — 30°. B. ự} — 45°. c. ip ~ 53°35 / . D. (p = 60°. 


Câu 30. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, tam giác SAB đều và nằm 
trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (ABC). Tính độ lớn góc ip tạo bởi hai mặt phẳng 
(SBC) và mặt phẳng (ABC). 

A . (p — 60°. B. ự} Ri 54°23'. c. ự> — 45°. D. ip Ri 63°26 / . 

Câu 31. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a và M là trung điểm của AA'. 
Góc giữa hai mặt phẳng (ABCD) và (MBD) gần bằng góc nào dưới đây nhất? 

A. 35°. B. 42°. c. 50°. D. 60°. 


Câu 32. Cho hình chóp S.ABCD có đường cao SA = a , đáy ABCD là hình thang vuông tại A 
và D với AB = 2 a, AD = DC = a. Tang góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABCD) bằng 

A. 1. B. ỉ c. 4. D. x/3. 

V2 Vĩ 

Câu 33. Cho hình lập phương ABCD.A'B'c'D'. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. Góc giữa mặt phẳng (A'BD) và các mặt phẳng chứa các mặt của hình lập phương bằng 
nhau. 

B. Góc giữa mặt phẳng (A'BD) và các mặt phẳng chứa các mặt của hình lập phương bằng 
nhau và phụ thuộc vào kích thước của hình lập phương. 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


58 


c. Góc giữa mặt phẳng ( A'BD ) và các mặt phẳng chứa các mặt của hình lập phương bằng a 
1 

và tan a = —7=. 

\/2 

D. Góc giữa mặt phẳng ( A'BD ) và các mặt phẳng chứa các mặt của hình lập phương bằng a 

s , 1 
và tan a — —7=. 

V3 

Câu 34. Cho hình chóp S.ABCD có đường cao SA, đáy là hình chữ nhật ABCD có AB — 
a\/ 3, A.D = a. Độ lớn góc giữa hai mặt phẳng ( SAB ) và ( SAC ) bằng 
A. 90°. B. 60°. c. 45°. D. 30°. 


Câu 35. Cho hình chóp S.ABCD có đường cao SA — 3a, đáy là hình chữ nhật ABCD có 
AB — a\J 3, AD — a. Độ lớn góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và ( DBC) bằng 
A. 90°. B. 60°. c. 45°. D. 30°. 

ữ \/6 

Câu 36. Cho tứ diện ABCD có BC — ay/ 2, AD = 2 — và các cạnh còn lại bằng a. Độ lớn góc 

giữa hai mặt phẳng (ABC) và (DBC) bằng 
A. 90°. B. 60°. c. 45°. D. 30°. 

Câu 37. Cho hình chóp S.ABCD có đường cao SA = 3 a, đáy là hình chữ nhật ABCD có 
AB — a\/ 3, AD — a. Tang của góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABD) bằng 
A. ị. B. a/ 3. c. 2 a/3. D. y/2. 

Câu 38. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, góc giữa cạnh bên và mặt 
đáy bằng ự> (0° < ự) < 90°). Tính tang của góc a giữa hai mặt phẳng (SAB) và (ABCD) theo 

A. tana = tan</?. B. tana =-\/2tan(/?. c. tana = -\/3-tan(/?. D. tana = ^ tan</?. 

Câu 39. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'ư có AA' — 4 AB = 2 AD. Tính sin của góc tạo 
bởi mặt phẳng (A'BD) với mặt phẳng (ABCD). 

A.M B.» C.^A. D.1VS. 

Câu 40. Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều rộng là 30cm, chiều dài là 40cm, người ta gấp 
cạnh dài của hình chữ nhật thành bốn phần bằng nhau và dán lại để tạo thành một hình hộp 
đứng ABCD.A'B'C'Ư. Tính góc ip tạo bởi mặt chéo (ABƠƯ) và (ABCD). 

A.<p& 56°18 / . B. ip Ri 36°52 / . c . (p K 76°44'. D . (p K 71 0 33'. 

Câu 41. Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = sc, ẤSB = 120°, BSC = 90°, CSĂ = 60°. Độ 

lớn góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (SBC) bằng 
A. 90°. B. 120°. c. 45°. D. 30°. 

Câu 42. Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = sc, ẤSB = 120°, BSC = 90°, CSĂ = 60°. 
Tang của góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (SAC) bằng 

A. 4 =. B. 4 =. c. ị. D. 1 . 

V2 V3 2 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


59 


Câu 43. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông tâm 0, cạnh a, SA _L ( ABCD) và 
SA = X. Xác định X để hai mặt phẳng ( SCD ) và (SBC) tạo với nhau một góc 60°. 

A. a. B. ữ\/3. c. ay/2. D. —. 

Câu 44. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông tâm 0, cạnh a, SA _L ( ABCD) và 
SA = X. Hai điểm M và N thay đổi trên hai cạnh CB và CD, đặt CM = X, CN = y. Xác định 
hệ thức liên hệ giữa X và y để hai mặt phẳng (SAM) và (SAN) tạo với nhau một góc 45°. 

A. 2 á 2 + xy = 2 a(x + y). B. 2a 2 + xy = a(x + y). 

c. a 2 + xy — 2 a(x + y). Đ. a 2 + xy — a(x + y). 

Câu 45. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' . Tính số đo của góc giữa hai mặt phẳng (DA'B') 
và (DƠB'). 

A. 90°. B. 120°. c. 60°. D. 30°. 

ĐÁP ÁN 


1. A 1 

1 11 

4. B 1 

5. B 

6. B 11 7. c 

11 8. B 1 

9. A MlO.A 

|11.A 1 

1 12.C 

13. B 1 


14.A 1 

15. D 16.A 

17. c 1 

18. c 

19.A 20.A 

21.A 1 

22. c 23. c 

24.A 1 

25. c 

26. D 1 


27.C 1 

1 II 

30. D 1 

31. A 

32. B 33.A 

1 34.D 1 

35. B 36. B 

37. c 1 

38. B 

39. B 1 


40.D ||41.C~||42.A \[43Ã]\ụ.A 1^45.0 I 


§3. Khoảng cách 


I. Tóm tắt lý thuyết 

1. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thắng, đến một mặt phang 

A. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng 
Định nghĩa 1 

Khoảng cách từ điểm o đến đường thẳng a 
là khoảng cách từ o đến hình chiếu H của o 
trên a. 

Kí hiệu: d(Q, a) = OE. 



B. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 















Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


60 


Định nghĩa 2 


Cho điểm o và mặt phẳng (ck) . Gọi H là hình 
chiếu của o trên (a). Khi đó khoảng cách giữa 
hai điểm o và H được gọi là khoảng cách từ 
điểm o đến mặt phẳng (à). 

Kí hiệu: d ( o, (a)) = OE. 



2. Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song, giữa hai mặt phẳng song 
song 

A. Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song 
Định nghĩa 3 

Cho đường thẳng a song song với 
mặt phẳng (a). Khoảng cách giữa 
đường thẳng a và mặt phẳng (a) 
là khoảng cách từ một điểm bất kỳ 
của a đến mặt phẳng (a), kí hiệu là 
đ(a, («)). 



B. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song 
Định nghĩa 4 

Khoảng cách giữa hai mặt phang song song là khoảng cách từ một điểm bất kì của mặt 
phẳng này đến mặt phẳng kia. 


t M 


M' 






3. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau 
A. Đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 






















Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


61 


Định nghĩa 5 



a 


A 


AB là đoạn vuông góc chung của hai đường 


Ae a,B <Eb 


thẳng chéo nhau a vầ b <=> 


AB _L a 


AB _L b 


B. Khoảng cách 
Định nghĩa 6 

Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau là độ dài của đoạn vuông góc chung của hai 
đường thẳng đó. 


II. Các dạng toán 


Dạng 1: Khoảng cách từ một điếm dền một mặt phẳng 



❖ Xác định d(A,(P))ĩ 

Ta tìm hình chiếu của A trên (p), nghĩa là 

tìm A ỊỹỊÌs (p). 

Ta có: AH _L (P),H e (p) =* d(A,(P)) = 
AH. 



CÁCH 2: GIÁN TIEP (phương pháp đổi điểm) 


A 


B 


1. Nếu AB II (P) thì d (A, (P)) = d (p, (O)). 



Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 





















Chướng 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


62 



1. Một số ví dụ 



Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 





































Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


63 



Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 






































Chướng 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


64 


c) B' đến {ABC'). 


d) Trung điểm của BC đến {AB'Ơ) 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 







































Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


65 


2. Bài tập tự luyện 

Bài 1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SD = Hình chiếu vuông góc 
của s trên mặt phang ( ABCD ) là trung điểm cạnh AB. 

a) CMR: (SAD) JL (SAB). 

b) Tính góc giữa sc và ( ABCD ). 

c) Tính khoảng cách từ A đến ( SBD ). 

Bài 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng 4 a. Hình chiếu vuông góc của 
s trên mặt phẳng ( ABCD ) là điểm H thuộc cạnh AD có AH — a. Biết SH — ay/ 3. 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 






























Chướng 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


66 


a) CMR: (SAD) 1 (SCD). 

b) Tính góc giữa SB và ( ABCD ). 

c) Tính khoảng cách từ A đến (SBC). 

Bài 3. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B , BA = 3 a, BC — 4 a, A SBC 
vuông tại s. Cho SH T (ABC) với SH là đường cao của A SBC. Biết HB = 3 a. 

a) CMR: (SBC) JL (SAB). 

b) Tính góc giữa SA và (ABCD). 

c) Tính khoảng cách từ H đến (SAB). 

Bài 4. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, SH vuông góc với đáy 
tại H là trung điểm của AB , tam giác SAB đều và AB = a. 

a) Chứng minh hai mặt phẳng (SAC) và (SAB) vuông góc với nhau. 

b) Tính góc giữa đường thẳng sc và mặt phẳng (ABC). 

c) Gọi M là trung điểm BC. Tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (SAC) theo a. 

Bài 5. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang, ABC = BAD = 90°, BA = BC — a, 
AD = 2 a, SA _L (ABCD) và SA = ay/ 2. Gọi H là hình chiếu của A trên SD. CMR: tam giác 
SCD vuông và tính khoảng cách từ H đến (SCB). 

(Trích đề tuyển sinh đại học khối D - 2007) 

3. Bài tập nâng cao 

Bài 1. Cho hình thoi ABCD tâm ơ, cạnh AB = a. Từ trung điểm H của AB dựng SH _L 
(ABCD) với SH = a. 

a) Tính Khoảng cách từ H đến (SCD), khoảng cách từ o đến (SCD). 

b) Tính khoảng cách từ A đến (SBC). 

Bài 2. Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông cạnh a, SA T (ABCD) và SA — a\/ 3. 

a) Hãy dựng đường thẳng qua trung điểm của cạnh sc và vuông góc với (ABCD). 

b) Tính khoảng cách từ A đến (SBC). 

c) Gọi o là tâm hình vuông, tính khoảng cách từ o đến (SBC). 

d) Tính khoảng cách từ trọng tâm của A SAB đến mặt phẳng (SBC). 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


67 


Bài 3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB — a, AD — 2a; SA A 
(. ABCD ) và SA = a. 

a) Tính khoảng cách từ A đến ( SBD ). Suy ra khoảng cách từ trung điểm I của cạnh sc đến 
(SBD). 

b) Gọi M là trung điểm của CD, tính khoảng cách từ A đến ( SBM ). 

Bài 4. Cho hình chóp S.ABC có SA JL (ABC) và SA = 2a; A ABC vuông tại c với AB = 2 a, 
góc BAC — 30°. Gọi M là một điểm di động trên cạnh AC, H là hình chiếu vuông góc của s 
trên BM. 

a) Chứng minh AH T BM. 

b) Đặt AM = X (0 < X < ay/3). Tính khoảng cách từ s đến BM theo a và X. Tìm các giá trị 
của X để khoảng cách này đạt giá trị lớn nhất, nhỏ nhất. 

4. Bài tập trắc nghiệm 

A. Câu hỏi lý thuyết, khoảng cách điểm đến mặt phang 

Câu 1. Cho tứ diện ABCD có AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau và AB — a, AC — b, 

AD — c. Gọi d là khoảng cách từ A đến mặt phẳng ( BCD ). Đẳng thức nào dưới đây đúng? 

A. — = — + — + —. B. d 2 = a 2 + b 2 + c 2 . 

d 2 a 2 b 2 c 2 

c. d 2 = — + — + —. D. d = abc. 

à 2 b 2 c 2 

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi d là khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng chứa 

cạnh BC. Đẳng thức nào dưới đây đúng? 

A ÃB.ĂC D J_AB 2 + AC 2 

VAB*+AC 2 ' ab 2 .ac 2 ■ 

c. d = \/AB 2 + AC 2 . D. d= + 

AB.AC 

Câu 3. Cho đường thẳng MN song song với mặt phẳng (a). Gọi d\ và d ‘2 lần lượt là khoảng cách 
từ M và IV đến (a). Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. di — d 2 - B. di — ^d 2 . c. d\ — 2d 2 . D. d\ — d 2 — 0. 

Câu 4. Cho hai mặt phẳng (a) và (/3) song song với nhau. Lấy hai điểm M và N lần lượt nằm 
trên (a) và (/3) sao cho đường thẳng MN không vuông góc với (a). Khẳng định nào dưới đây 

sai? 

A. d (M, (/3)) = d (N, (a)). B. d (M, (/3)) = d ((«), Gỡ)), 

c. d (N, («)) = d ((«), (13)). D. d ((«), (13)) = MN. 

Câu 5. Cho hai đường thẳng Ai và A 2 song song với nhau. Lấy hai điểm M, N lần lượt thuộc 
Ai, A 2 sao cho MN không vuông góc với Ai. Khẳng định nào dưới đây đúng? 

A. d(Ai, A 2 ) < MN. B. d(Ai, A 2 ) > MN. 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 









Chướng 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


68 


c. d(Ai, A 2 ) = MN. D. d(M, A 2 ) = d (N, Ai) = MN. 

Câu 6. Cho hai đường thẳng Ai và A 2 chéo nhau, đường thẳng A 3 bất kì cắt Ai tại M và cắt 
A 2 tại N. Khẳng định nào dưới đây luôn đúng? 

A. d(Ai, A 2 ) < MN. B. d(Ai, A 2 ) > MN. 

c. d(M, A 2 ) = d (N, Ai). D. d(Ai, A 2 ) = MN. 

Câu 7. Cho hai đường thẳng Ai và A 2 chéo nhau, mặt phẳng (/3) chứa A 2 và song song với A x , 
mặt phẳng (a) chứa Ai và song song với A 2 . Khẳng định nào dưới đây sai? 

A. d(Ai, A 2 ) = d(Ai, (/3)). B. d(A x , (/3)) = d(A 2 , («)). 

c. d(Ai, A 2 ) < d((a), (J3)). D. d((u), (J3)) < MN, VM G Ai, N G A 2 . 

Câu 8. Cho đường thẳng Ai và mặt phẳng (a) song song với nhau. Mặt phẳng (/3) chứa Ai, 
vuông góc với (a) và cắt (Ạ) theo giao tuyến là A 2 . Khi đó khẳng định nào dưới đây đúng? 

A. d(Ai, A 2 ) = d(Ai, (a)). B. d(A x , A 2 ) < d(A x , («)). 

c. d(Af, A 2 ) > d(M, («)), VM G A x . D. d(A x , (a)) = MN, VM G Ai, N G A 2 . 

Câu 9. Cho đường thẳng A song song với mặt phẳng (a). Gọi d là khoảng cách từ A đến (a). 
Mệnh đề nào dưới đây sai? 

A. d bằng khoảng cách từ một điểm bất kì trên A đến (a). 

B. d bằng khoảng cách từ một điểm bất kì trên («) đến A. 

c. d bằng khoảng cách từ mặt phẳng (/3) đến (a) với (/3) là mặt phẳng chứa A và song song 
với (Ạ). 

D. d bằng khoảng cách giữa A và hình chiếu vuông góc của A lên (a). 

Câu 10. Cho hai đường thẳng chéo nhau A x và A 2 . Gọi d là khoảng cách giữa Ai và A 2 . Mệnh 
đề nào dưới đây sai? 

A. d bằng độ dài đoạn vuông góc chung của Ai và A 2 . 

B. d bằng khoảng cách giữa Ai và (/3) với (/3) là mặt phẳng chứa A 2 và song song với A]. 

c. d bằng khoảng cách giữa A 2 và («) với (di) là mặt phẳng chứa Ai và song song với A 2 . 

D. d bằng độ dài đoạn thẳng MM' với điểm M bất kì thuộc Ai và M' là hình chiếu vuông góc 
của M lên A 2 . 

Câu 11. Cho hai mặt phẳng (cr) và (/3) song song với nhau. Gọi d là khoảng cách giữa (a) và 
(/3). Mệnh đề nào dưới đây sai? 

A. d bằng khoảng cách từ một điểm bất kì thuộc (a) đến (/3). 

B. d bằng khoảng cách giữa một đường thẳng bất kì nằm trong (/3) đến (a). 

c. d bằng khoảng cách giữa một đường thẳng A bất kì nằm trong (a) đến hình chiếu vuông 
góc của A lên (/3). 

D. d bằng khoảng cách giữa hai đường thẳng bất kì Ai và A 2 lần lượt nằm trong (a) và (/3). 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


69 


Câu 12. Cho tứ diện đều ABCD. Gọi d, là khoảng cách từ điểm D tới mặt phẳng (ABC). Mệnh 
đề nào dưới đây sai? 

A. d, = DG với G là trọng tâm tam giác ABC. 

B. d = DH với H là hình chiếu vuông góc của D lên mặt phẳng (ABC). 
c . d = DI với / là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 

D. d = DN trong đó N là trung điểm đoạn AM với M là trung điểm đoạn BC. 


Câu 13. Cho tứ diện ABCD có AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau và AB — 2, AC — 3, 
AD = 4. Tính khoảng cách d từ A đến mặt phẳng ( BCD). 

T ' : ¥ **-#■ »■'-* 

Câu 14. Khoảng cách lớn nhất giữa hai đỉnh của một hình lập phương cạnh a bằng bao nhiêu? 

A. aV3. B. a\/ 2. c. 2 a. D. a\/ 5. 

Câu 15. Cho mặt phẳng (ct) và đường thẳng MN cắt (a) tại điểm I. Biết rằng 3 MI = 2 MN. 
Gọi di và d 2 lần lượt là khoảng cách từ M và N đến (a). Tính tỉ số . 

A d i= 2 R d i= 3 r, d l= 1 2 r> ^ = 9 

d 2 3' d 2 2' d 2 3' d 2 

Câu 16. Cho mặt phẳng (cc) và đường thẳng MN cắt (a) tại điểm I. Biết rằng AIN — 3 IM. 

Gọi dị và d 2 lần lượt là khoảng cách từ M và N đến (à). Tính tỉ số Ị -j-. 

d 2 


R d, = 3 

■ d 2 4' 


c. ị 1 
c ' d 2 4' 


D. d f = 4. 
d 2 


' d 2 3' 

Câu 17. Cho hình lăng trụ đều ABC.A'B'C'. Gọi o là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC , 
M là trung điểm cơ và d là khoảng cách từ A đến mặt phẳng (A'BC). Mệnh đề nào dưới đây 

sai? 

A. d = d(B’, (A'BC)). B. d = 

c. d = 3.d(0,(A'BC)). _ 

Câu 18. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có ba kích thước AB — a, AD = 

Tính khoảng cách d từ điểm A đến mặt phẳng ( DA'C'). 

A.d= "... , ... H. d 


-- 2.d(Af, (A'BC)). 
D. d= ị.d(0,(A'BC)). 


-- 6, AA ': 


c. d = 


' V (aby + (bcy + (ac ) 2 ' 
bc 


D. d=- 


abc 

\ja 2 + b 2 + c 2 
abc 


Jb 2 + c 2 ^ \/ab + bc + ac 

Câu 19. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng a, SA vuông góc với 

đáy và SA — h. Tính khoảng cách d từ A đến (SBC) theo a và h. 

ah\/3 ah \/3 ah ah \/5 


A. d = 


Vĩã‘ 


B . d = - 


c. d = 


D . d = - 


2 + 3 h 2 ' " w y/3a 2 + Ah 2 ' ' sja 2 + h 2 ■ ' Va 2 + h 2 ' 

Câu 20. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B, AB — BC — a, 
AD — 2 a. Tam giác SAD là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi G là 
trọng tâm tam giác SAB. Tính khoảng cách d từ điểm G đến mặt phẳng (SCD). 


A. d = 


:i ự2Ĩ 

7 


B. d = 


a\/ĨE 


c. d 


4oa/2Ĩ 

63 


D. d = 


4a\/Ĩ5 
45 ■ 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 



















Chướng 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


70 


Câu 21. Xét hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tam giác SAC nội tiếp trong đường tròn có bán 
kính bằng 9. Gọi d là khoảng cách từ s đến mặt phẳng ( ABCD) và § là diện tích tứ giác ABCD. 
Tính d khi biểu thức p = dS đạt giá trị lớn nhất. 

A. d= 10. B. d=12. c. d=15. D. d = 17. 


B. Tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng 

Câu 22. Cho hình lập phương ABCD.A'B'ƠD' cạnh a. Khoảng cách từ điểm A đến đường 
thẳng cc' là 

A. a. B. ay/ 2. c. ay/ã. D. 

Câu 23. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh a. Khoảng cách từ điểm A đến đường 
thẳng B'D' là 

A. 2® B. -4. c. aV3. D. aV 2 . 

2 V2 

Câu 24. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có SA — ay/ 7, AB = 3 a. Khoảng cách từ s đến 
mặt phẳng (ABC) bằng 

A. a. B. 2 a. c. QV ^Õ . D. a\/ĨÕ. 

\/3 

Câu 25. Cho hình chóp S.ABCD có đường cao sc, đáy là hình chữ nhật. Goi H là trung điểm 
của SB. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) là đoạn thẳng 
A. AS. B. AB. c. AC. D. AH. 


Câu 26. Cho hình chóp S.ABCD có đường cao SC — 2 a, đáy là hình chữ nhật có AB — 
ay/ 2, AD — a. Gọi K là trung điểm của SA. Khoảng cách từ K đến mặt phẳng (ABCD) bằng 
A. a. B. 2 a. c. ay/ 2. D. a\/ 3. 

Câu 27. Cho hình chóp S.ABCD có đường cao sc — 2 a, đáy là hình chữ nhật có AB = 
aV% AD = a. Khoảng cách từ c đến mặt phẳng (SAD) bằng 

A. aV2. B. 2a. c. 2 ị. D. 2 J. 

V5 a/3 

Câu 28. Cho hình chóp S.ABCD có đường cao sc, đáy là hình chữ nhật. Goi H là hình chiếu 
vuông góc của điểm D trên cạnh AC và o là giao điểm hai đường chéo AC, BD. Khoảng cách từ 
D đến mặt phẳng (SAC) là đoạn thẳng 
A. DC. B. DA. c. DE. D. DO. 


A. 


Câu 29. Cho hình chóp S.ABCD có tất cả các cạnh bằng a. Khoảng cách từ điểm s đến mặt 
phẳng (ABCD) bằng 

CL a Vỏ 

_. B. — . c. a\J 2 . D. ——— . 

v/2 2 2 

Câu 30. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm o, cạnh a, SA ± (ABCD). 
Gọi d và h lần lượt là khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SAC) và mặt phẳng (SAD). Tỷ 

J'd ' ' 

sô — băng 
h 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


71 


B. ựã. 


c. y/2. 


' y/2' ' v “' ' v '2' 

Câu 31. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có SA = aV 7, = 3a. Gọi o là tâm của đáy. 

Khoảng cách từ điểm o đến đường thẳng sc bằng 

A. B. ay/ĩ 2. c. aV 3. D. 2a. 

V7 

Câu 32. Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' cạnh đáy bằng a, cạnh bên 2 a. Tính khoảng 
cách từ B đến đường thẳng A'C' 

. ay/ĩ 9 r- 

A B. aựE. 


aVĨ 9 


Vĩĩ 


2 1 “ v ”' V2 ' 2 

Câu 33. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh a. Khoảng cách từ điểm B đến đường 
thẳng AC' là 

A. ^5. B. a. c. aV 2 . 


aV6 


Câu 34. Cho hình chóp đều S.ABCD, giao điểm của AC và BD là o. Gọi khoảng cách từ điểm 
o và khoảng cách từ trung điểm / của AB đến mặt phẳng ( SCD) lần lượt là d và h. Khi đó tỉ số 
2 bằng 

A. ị. B. ị. c. 2. D. 3. 


Câu 35. Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình vuông tâm o, có đường cao SA. Gọi H, K lần lượt 
là hình chiếu vuông góc của điểm A lên đường thẳng so, SD. Khẳng định nào sau đây sai? 

A. Khoảng cách từ điểm B đến mặt ( SAC ) là đoạn thẳng BO. 

B. Khoảng cách từ điểm A đến mặt ( SCD ) là đoạn thẳng AK. 
c. Khoảng cách từ điểm A đến mặt ( SBD) là đoạn thẳng AH. 

D. Khoảng cách từ điểm A đến mặt ( SBD ) là đoạn thẳng AO. 


Câu 36. Cho tứ diện ABCD có AD T (ABC) và AD — AC — 4, AB = 3, BC = 5. Tính khoảng 


cách d từ điểm A đến mặt phẳng ( BCD ) 

A. d=-^=. B.d=\ 

Vũ 34 


c.d=ạ 

5 


D. d= v=. 

V 7 


Câu 37. Cho hình chóp S.ABCD đường cao SA — 2 a có đáy ABCD là hình thang vuông ở A 


và D, AB — 2 a, AD — CD — a. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phang (SBC) bằng 
. 2 a 2a _ 2a ' ' ỵ- 

A. . B. —f=. c. —f=. D. av2- 

3 Vĩ Vs 


Câu 38. Cho hình chóp S.ABCD có đường cao SA = a, đáy là hình chữ nhật có AD — 2 a, 

AB = a. Gọi M là trung điểm CD. Tính khoảng cách d từ điểm A đến mặt phẳng (SBM). 
ia 4a „ 2a _ 2a 

x ' ê ~ỤE' V5T V33' 

Câu 39. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có SA — aV 7, AB — 3 a. Khoảng cách từ A đến 


đường thẳng SB bằng 

A 2 aVĨÕ 2V2 c — D 8 

Vĩ i 3 '9' 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chướng 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


72 


Câu 40. Cho hình chóp S.ABC có đường cao SA = 3 a, AB = 2 a và ABC — 120°. Khoảng cách 


từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng 
3a 3a 

A. —— . B. —— . 

4 2 


c. 


D. ậ 

3 


Câu 41. Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' cạnh đáy bằng a, cạnh bên 2a. Tính khoảng 
cách từ A đến đường thẳng CB' 

. aVĨ 9 ~ aVĨ 9 r , aVĨ 9 VĨ9 

A. — 7 =r. - -7=— . u. -Ư. — . 

2v^5 y/l y/2 5 

Câu 42. Cho hình chóp S.ABC có đốy ABC là tam giác vuông ở A, BC = 2 a, B = 60°. Gọi / 
là trung điểm của BC và cho SA = SI = sc = a\J 5 . Tính khoảng cách d từ điểm s đến mặt 
phẳng (ABC). 

A. a. B. 2 a. c. a\/ 5. D. a\/ 3. 


Câu 43. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và B, BA — BC — a, 
AD = 2 a. Cạnh bên SA T (ABCD) và SA = a\Ỉ2. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên SB. 

Khoảng cách từ H đến mặt phẳng (SCD) là 

» „ a ~ o rv 2a 

A. a. B. ị. c. ị D. y. 


c. Khoảng cách đường thẳng và mặt phẳng song song, hai mặt phẳng song song 

Câu 44. Trong các mệnh đề sau, đâu là mệnh đề đúng? 

A. Khoảng cách giữa đường thẳng a và mặt phẳng (dí) song song với a bằng khoảng cách từ 
một điểm A bất kì thuộc mặt phẳng (a) tới đường thẳng a . 

B. Khoảng cách giữa đường thẳng a và mặt phẳng (a) song song với a bằng khoảng cách từ 
một điểm A bất kì thuộc đường thẳng a tới mặt phẳng (a). 

c. Nếu hai đường thẳng a và b song song với mặt phẳng (tt) khoảng cách từ đường thẳng a đến 
mặt phẳng (a) bằng khoảng cách từ đường thẳng b đến mặt phẳng (a) . 

D. Nếu đường thẳng a song song với đường thẳng b nằm trong mặt phẳng (a) thi khoảng các 
từ đường thẳng a đến mặt phẳng (a) bằng khoảng cách giữa hai đường thẳng a và b. 

Câu 45. Trong các mệnh đề sau, đâu là mệnh đề sai? 

A. Khoảng cách từ đường thẳng a và mặt phẳng (a) song song với a là bé nhất so với khoảng 
cách từ một điểm bất kì thuộc đường thẳng a tới một điểm bất kì thuộc mặt phẳng (a). 

B. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song là khoảng cách từ một điểm bất kì của mặt 
phẳng này đến mặt phẳng kia. 

c. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song (<ỵ) và (/3) là nhỏ nhất trong các khoảng cách từ 
một điểm thuộc mặt phang này tới một điểm bất kì thuộc mặt phang kia. 

D. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song bằng khoảng cách từ một đường thẳng bất kì 
nằm trong mặt phẳng này tới một đường thẳng bất kì nằm trong mặt phẳng kia. 

Câu 46. Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Khẳng định nào sau đây sai? 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


73 


A. d (A, (< CDƠC ')) = d(B , (CDƠƠ)). 

B. d {{ABCD), (. A'B'ƠƠ)) = d {B, [A'B'ƠƯ)). 

c. d {{ABCD), (A!B'ƠƠ)) = d {{ABB'A'), (CDƠƠ)). 

D. d {(ABCD), {A'B'ƠƯ)) = d((AƠ), {A'B'ƠƠ)). 

Câu 47. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Khẳng định nào sau đây 
sai? 

A. d (B, ( SCD )) = d (A, ( SCD )). B. d(ơ, (SAB)) = d (D, ( SAB )). 

c. d (C, (SBD )) = d(A, (SBD)). D. d (B, (SCD)) = d(£ơ, (SAD)). 


Câu 48. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. Tính d(AlT, (CDƠC 1 )). 

A. d(AB', (CDƯƠỴ) = a. B. d(AB', [CDƯƠ)) = -1 

v2 

c. d(AB', (CDƯƠ)) = ~^=. D. d(AB', («)) = 0 ^ 2 . 

v3 

Câu 49. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' , có AB = a, BC — b , ƠC" = c. Khẳng định 


nào sau đây sai? 

A. d {{ABCD), (A!B'ƠƠ)) = c. 
c. d((AB', [CDƠƠ)) = b. 


B. d((BB',(ACC’A’)) = -^=. 

V q+ò 2 

D. d(/i/iC (ACƠA')) = Va 2 + 6 2 . 


Câu 50. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có AB = a. Tính khoảng cách h giữa hai mặt 
phẳng ( BA'C') và {ACƠ). 

A. h=-^=. B .h=°~. C.h=ỈỆ^, D. h = a. 

Vd 3 2 

Câu 51. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có AB = a, BC — b, cơ — c. Gọi h là 

khoảng cách giữa hai mặt phẳng ( A'ƠB ) và ( ACƯ ). Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. h 2 = a 2 + b 2 + c\ B. 1 = 1 + 1 + ! 

h 2 a 2 b 2 c 2 

c. — = — h 7 H —. D . h — a -\- b -\- c. 

h a b c 

Câu 52. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA T ( ABCD ). Tính 
d (CD,(SAB)). 

A. d(CT>, (SAB)) = a. B. d (CD, ( SAB )) = aV2. 

c. d (CD, (SAB))) = a j^. D. d(CD, ( SAB )) = 2a. 

Câu 53. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA T ( ABCD ) và 
SA = a. Tính d (AB, ( SCD )). 

A. d(AB, (SCD)) = a. B. d{AB, ( SCD )) = ay/2. 

c. d (AB, ( SCD )) D. d (AB, ( SCD )) = 2 a. 

Câu 54. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AD — 3 a,SA T (ABCD ) và 
SA = 3 a. Tính khoảng cách d(AB, (SCD)). 

A. d(AB, (SCD )) = 5a. B. d(AB, ( SCD )) = y. 

c. d(AS, (SƠD)) = aV 5. D. d(AS, (SƠD)) = 7a. 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chướng 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


74 


Câu 55. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi, ABC = 120° và SA _L ( ABCD ). 
Gọi M là trung điểm của sc. Tính d(BA, ( BMD )). 

A. d (SA, (BMD )) = a. B. d (SA, (BMD )) = ay/3. 

c. d(BA, (BMD )) = D. d(BA, (BMD)) = aV 2. 

Câu 56. Cho hình chóp S.ABC, đáy ABC là tam giác vuông tại B với AB = a, Bơ = a-\/3, 
BA T (ABC) và Bơ tạo với (ABC) một góc 45°. Gọi ơ 1 , Ơ 2 lần lượt là trọng tâm của tam giác 
SAB và SAC. Tính d(Ơ!Ơ 2 , (SBC)). 

A. d(ơiơ 2 , (SBC)) = aV5. B. d(Ơ!Ơ 2 , (SBC)) = 

3V5 

c. d(ơiơ 2 , (SBC)) = D. d(ơiơ 2 , (SBC)) = 6 J. 

3v 5 V 5 

Câu 57. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABƠ là tam giác vuông tại B, BC — 

av^AB' — 2a và đường thẳng AB' tạo với mặt phẳng đáy một góc 60°. Tính d(BƠ, (AB'Ơ)). 

A. d(Bơ, (AB'C)) = B. d(BƠ, (AB'Ơ')) = 0^3. 

c. d(BƠ, (AB'Ơ)) = D. d(BƠ, (AB'C'Ỵ) = yp 

Câu 58. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông canh a, BA T (ABCD). Gọi ơ 

là giao điểm của Aơ và BB, M là trung điểm của BB. Tính d(ƠM, (BAB)). 

A. d(ƠM, (BAB)) = B. d(ƠM, (BAB)) = 

2 V3 

c. d(ƠM, (BAB)) = D. d(ƠM, (BAB)) = 

Câu 59. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác cân, AB = Bơ = a, BAC — 
120° và mặt phẳng (AB'Ơ) tạo với mặt đáy một góc 60°. Tính d(BƠ, (AB'Ơ)). 

A. d(BƠ, (AB'C)) = aV 3. B. d(BƠ, (AB'C)) = 

c. d(BƠ, (AB'C 0) = a ~. D. d(BƠ, (AB'Ơ)) = 20^. 

Câu 60. Cho hình lăng trụ đứng ABCD.ẢB'C'D' có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, ABC = 
120°, đường thẳng A'B tạo với mặt phẳng đáy một góc 60°. Tính d(B / B / , (A'BD)). 

A. d(B / B>', (A'BD)) = aVĨ 5. B. d (B’ơ, (A'BD)) = 

c. d(B'B', (A'BD)) = aV3. D. d(B'B', (A'BD)) = 

5 

Câu 61. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA A (ABCD) và 
BA = 2a. Gọi M là trung điểm của SD. Tính d(BB, (ACM)). 

A. d(BB, (ACM)) = ị. B. d(BB, (ACM)) = y. 

c. d(BB, (ACM)) = a. D. d(BB, (ACM)) = y. 

Câu 62. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB = a, AD — 2 a và 
BA T (ABCD). Gọi M, N lần lượt là trung điểm AB và CD. Tính d (MD, (SBN)). 

A. d(MD, ( SBN )) = B. d (MD, ( SBN )) = 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


75 


c. d (MD, (SBN )) D. d(MD, (SBN )) 

Câu 63. Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác đều cạnh a và A'A — A'B = 
A'C — a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và A'B. Tính d(A'C, ( AMN )). 

A. d (A’C, (AMN )) = a ^. B. dực, (AMN )) = 

c. d (A’C, (AMN )) = aypn. D. d(A'C, (AMN)) = 

D. Tỉ số khoảng cách từ hai điểm đến cùng một mặt phẳng 

Câu 64. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D. Biết SA — ay/ 3, 
AD = a và SA vuông góc với đáy. Tính theo a khoảng cách từ điểm B đến ( SCD ). 

A a V^3 D a aV 3 

A. — . B. -. c. — . D. 2 a. 

2 2 4 

Câu 65. Cho hình lập phương ABCD.A'B'ƠD' cạnh a. Tính theo a khoảng cách từ điểm D 
đến mặt phẳng ( A'BC ). 

A. aV5. B. ị c. V?. D. a. 

Câu 66. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, mặt bên SAB là tam giác đều 
và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính theo a khoảng cách từ điểm A đến 
mặt phẳng ( SCD ). 

' aV 3 „ aVĩĩ „ 20^ _ 2aVd 

A, B. — . c. — j-—. D. — . 

7 7 7 7 

Câu 67. Cho hình chóp S.ABC, gọi M là trung điểm của AC và G là trọng tâm tam giác SAC. 

ữ\/6 

Biết khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (SBC) bằng ^ . Tính theo a khoảng cách từ điểm 
G đến mặt phẳng (SBC). 

aV 6 qy^ aVẽ aV 6 

' 18 ' ' ~9~' ' ~3~' ' ~6~' 

Câu 68. Cho hình chóp đều S.ABCD có o là tâm của đáy. Biết cạnh đáy và đường cao bằng 
nhau và bằng a. Tính theo a khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng (SBC). 

ay/b aựE 2qy / 5 aựE 

■ 10 1 ' 5 ' ' 5 ' * 2 ' 

Câu 69. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, AB = a, AD = a\/ 3, hai mặt phẳng 

(SAB) và (SAD) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy. Góc giữa cạnh SC và mặt phẳng đáy bằng 
60°. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Tính theo a khoảng cách từ điểm G đến mặt phang 
(SBC). 

. 2a-\/39 2a-\/39 6a-\/39 ay /39 

A. ——— . B. -r -—. c. —~~— . D. " ■ 

13 39 13 13 

Câu 70. Cho hình chóp S.ABC có SA — a \/3 và SA vuông góc với mặt phẳng đáy, tam giác 

ABC đều cạnh a. Vẽ AI vuông góc với SB. Tính theo a khoảng cách từ điểm I đến mặt phẳng 

(SAC) . 

. ay /3 _ a\J 3 _ 3a\/3 _ 3a\/3 

A. B. —— . c. ■ D. ; ■ 

8 4 8 4 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chướng 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


76 


Câu 71. Cho hình chóp S.ABCD có hai mặt phẳng ( SAB ), (SAC ) cùng vuông góc với mặt 
phẳng đáy và đáy ABCD là nửa lục giác đều. Biết SA = a\/ 3 và AB — BC — CD — a. Tính 
theo a khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng ( SCD). 

A. °A. B. aVẽ. c. “ 7 ®. D. °A. 

Câu 72. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi cạnh a\/ 2, cạnh bên SA vuông góc với mặt 
phẳng đáy, BAD = 120°, góc giữa mặt phẳng (SBC) và đốy bằng 30°. Tính theo a khoảng cách 
từ điểm D đến mặt phẳng (SBC). 

A 3aV2 b aVS c — D Qv ^ 

4 4 2 ' 4 

Câu 73. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng aự 3 và cạnh bên bằng a\J 2. Gọi 
M là trung điểm của AB. Tính theo a khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (SBC). 
a\fb 3a-\/5 3a-\/5 2ay/5 

' ~5~' ' 5 ' ' 10 ' ' 5 ' 

Câu 74. Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Tam giác ABC vuông tại 
A có AB — a, AC = a\/ 3. Góc giữa SB và mặt phẳng (SAC) bằng 45°. Lấy điểm M trên cạnh 
SA sao cho AM = Tính theo a khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (SBC). 

2 a\/2Ĩ a\/2Ĩ 2a\/2Ĩ a\/2Ĩ 

' 21 ' * 7 ' ' 7~' ’ 21 ' 


Câu 75. Cho hình lăng trụ ABCD.A'B'C'D' có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = a và 
AD = ay/ 3. Hình chiếu vuông góc của điểm A' trên mặt phẳng (ABCD) trùng với giao điểm của 
AC và BD. Tính khoảng cách từ B' đến mặt phẳng (A'BD) theo a. 

A. ay ^. B. aV2. c. ay/ 3 . D. ay ^. 


Câu 76. Cho hình chóp đều S.ABCD cạnh đáy bằng a, góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 60°. 
Gọi M là trọng tâm của tam giác ABD. Tính theo a khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng 
(SBC). 

A. ị B. a Ạ. c. °SẾ. D. “ 

3 3 6 6 

Câu 77. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB — a, ACB = 30°. 

Mặt bên SAC là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi G là trung điểm 

của SA. Tính theo a khoảng cách từ điểm G đến mặt phẳng (SBC). 

a\/ 3 2a-\/39 a\J 39 a\/ 3 

' ' 13 ' ' 13 ' ' áp 


Câu 78. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có AB — 6, AD = 8 và AA' — \f§. Gọi I, 
J lần lượt là trung điểm của AB và BC. Tính theo a khoảng cách từ điểm D đến mặt phang 

7 ị B.ị c.f. 


Câu 79. Cho hình lăng trụ ABC.ẢB'C' có đáy là tam giác đều cạnh a, góc giữa cạnh bên và 
mặt đáy bằng 30°. Hình chiếu vuông góc của A' xuống đáy (ABC) trùng với trung điểm H của 
BC. Tính theo a khoảng cách từ điểm B' đến mặt phẳng (ACƠA'). 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 

a\f 7 2Ã 0^21 3a\/Ĩ3 3a-\/Ĩ3 

' 14 ' ' 7 ' ' 26 ' ' 13 ' 


Câu 80. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và B, BA = BC — a, 
AD = 2 a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy và SA = aV 2. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A 
trên cạnh SB. Tính khoảng cách từ điểm H đến mặt phẳng ( SCD ) theo a. 

D. a. 


A - ĩ 


c ' i- 


Câu 81. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 4a. Hình chiếu của s trên 
mặt phang ABCD là điểm H thuộc AB sao cho HB — 3 HA. Góc giữa cạnh bên sc và đáy 
bằng 45°. Tính theo a khoảng cách từ o đến mặt phang (SBC), với o là tâm của hình vuông 


ABCD. 

A. 50^34. B. 


50^34 
' 34 ' 


D 5a-\/Ĩ7 


Câu 82. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, mặt bên SAB là tam giác đều 


và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB và SD. 


Tính theo a khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng ( CMN ). 

. 3a\/5 _ 9a\/5 _ 9a\/5 _ 2a\/5 

A. —-—7— . B. —77—. c. ' „ ■ D. —7— . 

10 40 10 5 


Câu 83. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = 2 a. Mặt bên SAB 


vuông góc với mặt phẳng đáy và SA — a, SB — a\/ 3. Góc giữa mặt phẳng ( SBD) và đáy bằng 


60°. Tính theo a khoảng cách từ điểm c đến mặt phẳng ( SBD ). 
A ^5 B ÕV ? ’ ■ c — 


D. a. 


ĐÁP ÁN 


1. A 1 

2. A 

II3. A 

4. D 

II 5. A 

6. A 

II 7. c 

II8. A 

II 

N 10 .D 

11. D 

II 

11 13.A 1 


14.A 1 

15. D 

16. A 

117.D 

II 

1 19.B 

1120.A 

21. B 

II 

23. A 

1 24.B 

II 

26.A 1 


27.D 1 

28. c 

29. A 

1 30.A 

31. A 

1 32.A 

1133.D 

1 34.c 

II 

36. A 

1 37.c 

II 

39.A 1 


40. B 1 

41.A 

42. B 

43. B 

11 44. B 

45. D 

46. c 

47.D 

II 

49. D 

1 50.A 

51. B 

52.A 1 


53. c 1 

54. B 

55. c 

56. c 

II 

1 58.A 

59. B 

1 60.D 

61. B 

62. B 

163.A 

II 

65. c 1 


66.B 1 

67. B 

68. B 

1 69.B 

11 70. c 

71. c 

1172.D 

1 73.c 

11 74.A 

11 75.D 

1 76.B 

11 77.C 

1 78.D 1 





79. B 

1 80.c 

81.B 

1 82.D 

11 83. A 






- ^ Dạng 2: Khoảng cách giữa hai dương thẳng chéo nhau ^ - 

Ngoại trừ các trường hợp chúng ta có thể tìm được đoạn vuông góc chung của hai đường 
thẳng chéo nhau ngay trên hình vẽ thì chúng ta sẽ làm theo cách sau đây: 

Tìm một mặt phẳng chứa đường thẳng này và song song với đường thẳng kia (có thể mặt 
phẳng này ta phải dựng thêm). Khi đó ta đã đưa khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo 
nhau về khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng. Ta thường phải vận dụng thêm các 
kiến thức về khoảng cách từ điểm đến mặt phang. 


77 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 
















































Chướng 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


78 


• Dựng mặt phẳng (a) qua b và song song 
với a. 

• Khi đó: d(a, b) = d ( a , (a)). 

• Ta sẽ tính d ( a , (a)) thay vì tính d(a, b) 
và bài toán đã trở nên đơn giản hơn. 



□ 







1. Một số ví dụ 



Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 








































Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


79 


2. Bài tập tự luyện 

Bài 1. Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông cạnh a, mặt bên ( SAD ) vuông góc với 
(. ABCD ) và SAD là tam giác đều. Gọi M là trung điểm AD. 

a) Tính theo a khoảng cách từ s đến mặt phẳng ( ABCD ). 

b) Tính theo a khoảng cách giữa SM và BD. 

c) Tính theo a khoảng cách từ M đến mặt phẳng (SBC). 

Bài 2. Cho hình chóp S.ABC có SA T (ABC) và A ABC vuông tại B. Cho AB — a, BC = a\ị 2 
và SA — aV 3. Gọi AH là đường cao A SAB. 

a) Tính góc giữa SC và (ABC); góc giữa (SAB) và (SAC). 

b) Tính khoảng cách giữa SA và BC. 

c) Tính khoảng cách giữa A và (SBC). 

Bài 3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng 2 a và SH T (ABCD) với H là 
trung điểm của AD. Biết góc giữa sc và mặt đáy là 45°. 

a) Chứng minh SCH = 45°. Tính khoảng cách giữa s và (ABCD). 

b) Tính khoảng cách giữa SH và BD. 

c) Tính góc giữa (SAB) và (ABCD). 

Bài 4. Cho hình chóp S.ABC có mặt đáy là ABC là tam giác vuông tại A và SH vuông góc với 
mặt đáy tại trung điểm H của BC. Cho AB — a, SB = BC — 2 a. 

a) Tính khoảng cách từ s đến (ABC) và tính góc của SA với (ABC). 

b) Gọi M là trung điểm của AB. Chứng minh SMH là góc của (SAB) và (ABC). Tính số đo 
góc này. 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 












Chướng 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


80 


c) Tính khoảng cách giữa SH và AB và tính khoảng cách từ H đến (SAB). 

Bài 5. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm ơ, cạnh a, mặt bên SAD là 
tam giác đều và có trung tuyến SH vuông góc với mặt phẳng ( ABCD ). 

a) Chứng minh A SAB vuông. Tính góc giữa hai mặt phẳng ( SAB ) và ( ABCD ). 

b) Tính khoảng cách giữa SH và BD và tính góc giữa hai mặt phẳng ( SAB ) và ( ABCD ). 

c) Tính khoảng cách từ o đến ( SAB). 

3. Bài tập nâng cao 

Bài 1. Cho hình tứ diện OABC, trong đó OA,OB,OC đôi một vuông góc và OA — OB — 
oc — a. Gọi / là trung điểm của BC. Tính khoảng cách giữa 

a) OA và BC. b) AI và oc. 

Bài 2. Cho hình chóp S.ABCD có SA T ( ABCD ) và SA — ay/ 6, đáy ABCD là nửa lục giác 
đều nội tiếp đường tròn đường kính AD = 2 a. 

a) Tính các khoảng cách từ A và B đến mặt phẳng (SCD). 

b) Tính khoảng cách từ AD đến (SBC). 

Bài 3. Cho hình chóp S.ABC có SA T (ABC) và SA = a\/2, AABC vuông tại B với BA = a. 
Gọi M là trung điểm AB. Tính d(SM, BC). 

Bài 4. Cho hia tia chéo nhau Ax, By hợp với nhau góc 60°, nhận AB — a làm đoạn vuông góc 
chung. Trên By lấy điểm c với BC — a. Gọi D là hình chiếu của c trên Ax. 

a) Tính AD và ((ơ, (ABD)). 

b) Tính d(AC,BD). 

/õ 

Bài 5. Cho hình vuông ABCD cạnh a. I là trung điểm AB. Dựng IS T ( ABCD) và IS — a 2 ■ 
Gọi M, N, p lần lượt là trung điểm BC, SD, SB. Tính d(NP, AC) và d(MN, AP). 

Bài 6. Cho lăng trụ ABC.A'B'C' có các mặt bên đều là hình vuông cạnh a. Gọi D, E, F lần lượt 
là trung điểm các cạnh Bơ, A'ơ, C'B'. Tính khoảng cách giữa các cặp đường thẳng: 

a) DE và AB' b) A'B và B'C' 

c) DE và A'F. 

Bài 7. Cho hình lăng trụ ABC.A'B'Ơ có AA' vuông góc với mặt phẳng (ABC) và AA' = a, đáy 
ABC là tam giác vuông tại A có BC = 2 a, AB = ay/ 3. 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


81 


a) Tính khoảng cách từ AA' đến mặt phẳng {BCƠB'). 

b) Tính khoảng cách từ A đến ( A'BC ). 

c) Chứng minh rẳng AB vuông góc với mặt phẳng {ACƠA!) và tính khoảng cách từ A' đến mặt 
phẳng {ABC'). 

Bài 8. Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình vuông cạnh a tâm o. SA ,1 ( ABCD) và SA — 2a; 
dựng BK T sc. 

a) CMR: sc T (DBK). 

b) Tính d (A, {SBC))- d {A, {SDC))-, d {O, {SBC)). 

c) Tính d{BD,SC)- d{AD,BK). 

4. Bài tập trắc nghiệm 

Câu 1. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau. 

A. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau là độ dài đoạn vuông góc chung của hai đường 
thẳng đó. 

B. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau là khoảng cách từ một điểm bất kỳ trên đường 
thẳng này đến đường thẳng kia. 

c. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau là độ dài đoạn thẳng nối một điểm trên đường 
thẳng này tới một điểm trên đường thẳng kia. 

D. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau luôn lớn hơn khoảng cách từ một điểm bất kỳ 
trên đường thẳng này đến đường thẳng kia. 

Câu 2. Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông cạnh a và SA vuông góc với đáy. Tính 

khoảng cách d giữa hai đường thẳng SA và BD. 

A. d= c ‘~. B . d = a. c. d = a\Ỉ2. D. d = 

2 2 

Câu 3. Cho hình chóp S.ABC có SA, AB, BC đôi một vuông góc, tam giác ABC cân và có 

AC — a\/ 2. Tính khoảng cách d giữa hai đường thẳng SA và BC. 

A. d = aự2. B. d = a. c .d=°^. D.d = 2a. 

Câu 4. Cho tứ diện đều ABCD có I, J lần lượt là trung điểm các cạnh AB, CD. Khoảng cách 
giữa hai đường thẳng AB, CD bằng độ dài của đoạn thẳng nào dưới đây. 

A. AI. B. IJ. c. AB. D. AJ. 

Câu 5. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng a. Tính khoảng cách d giữa 
hai đường thẳng BD và sc. 

A. d=- ị . B.d=ị c ■d= a ^. Đ.d = aV2. 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chướng 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


82 


Câu 6. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có AB — AA' = a, AC — 2 a. Tính khoảng 
cách d giữa hai đường thẳng AB' và cư. 

A . d = aV3. B. d = as/5. c . d= D. d = 

Câu 7. Cho hình chóp S.ABCD có SA Ạ ( ABCD ), đáy ABCD là hình chữ nhật với AC = 2 a 
và BC = a. Tính d(SD, BC). 

A. d (SD, BC) = y. B. d(SD, BC) 

c. d(S£>, Bơ) = D. d(SD, BC) = a>/3. 

Câu 8. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABƠ là tam giác vuông tại B, AB — a, cạnh bên SA 
vuông góc với đáy và SA — aựĩ.. Gọi M là trung điểm của AB. Tính khoảng cách d giữa hai 
đường thẳng SM và BC. 

A. d — c. d - — D.d=^. 

Câu 9. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có AA' = 2a, AD — 4a. Gọi M là trung điểm 
của AD. Tính khoảng cách d giữa hai đường thẳng A'B' và C'M. 

A. d = 3 a. B. d = 2a\f ĩ ĩ. c. d = a\f2. D. d = 2a. 

Câu 10. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. Đường thẳng SA vuông góc với 
mặt phẳng đáy và SA bằng a. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và CD nhận giá trị nào 
trong các giá trị sau? 

A. a. B. a\Ỉ2. c. D. 2 a. 


Câu 11. Cho tứ diện OABC, trong đó OA, OB, oc đôi một vuông góc với nhau và OA = OB = 
oc — a. Gọi I là trung điểm BC. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AI và oc nhận giá trị nào 
trong các giá trị sau? 


A. a. 


VS' 


c. a -Ạ. 


Câu 12. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm o, cạnh bằng a và BAC — 60°. 
Biết sc = và vuông góc với đáy. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BD nhận giá 
trị nào trong các giá trị sau? 

A a B aVẽ oyỊ D aV3 

'2' 4 $ 4 


Câu 13. Cho lăng trụ đứng ABC.ẢB'C' có tất cả các cạnh đều bằng a. Tính khoảng cách d 
giữa hai đường thẳng AB' và cơ. 

A -d=ĨỆ. B. d=ỢÌ, c -d=j. D.d = aV3. 

Câu 14. Cho hình chóp S.ABCD có SA X (ABCD ), đáy ABCD là hình chữ nhật với AC — a\/ỗ 

và BC — a\/2. Tính khoảng cách d giữa hai đường thẳng SD và BC. 

. . 2a , a "\/3 3a /- 

A. d = -Ỵ. B. d = —. c . d = -ị-. D. d = a\J 3. 


Câu 15. Cho hình lập phương ABCD.ẢB'C'D' cạnh a. Tính khoảng cách d giữa hai đường 
thẳng AD' và BD. 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


83 


A J 0^/3 _ J aV 3 „ , _ is „ , 2a 

A. d = 2 ~- B. d = — c. d = av3. D. d = 

Câu 16. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc 

với mặt phẳng đáy ( ABCD ) và SA = a. Tính khoảng cách d giữa hai đường thẳng SB và AD. 

a\/ 2 , aV3 „ , _ aV 2 _ 

A. d = . B. d = ' . c. d = ' . D. d = a. 

3 2 2 

Câu 17. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại B, AC — a\f2 và tất cả các 

cạnh còn lại của hình chóp đều bằng nhau. Tính khoảng cách d giữa hai đường thẳng SA và 

BC. 

i_aV 3 a>/3 r, j_ Q V / 6 „ , _ aVẽ 

A. d = - 7 —. B. d = - 7 —. c. d = - 7 --. D. d = — 7 —. 

2 3 3 2 

Câu 18. Cho tứ diện SABC có (SA, SB, sơ đôi một vuông góc và SA = ồ'!! = sơ = a. Gọi 

M, N lần lượt là trung điểm của AB và SA. Tính khoảng cách d giữa hai đường thẳng SM và 

CN. 

A. d=|. B. d=|. C.d = aV2. D. d=y. 

Câu 19. Cho hình chóp S.ASƠ có SA = SB = sc = a, ẤSB = 60 °,BSC = 90° và ỠSA = 

120°. Tính khoảng cách d giữa hai đường thẳng AC và SB. 

a\/ 3 a\/ 3 /- ữy/ẫ 

A. d = —. B. d = —. c. d = a-ự 3. D. d = —. 

Câu 20. Cho hình chóp S.ABCD có SA = a\/3 và tất cả các cạnh còn lại đều bằng a. Tính 

khoảng cách d giữa hai đường thẳng su và sơ. 

. , a\/3 „ , a\/ 3 _ , a _ 

A. d = —7—. B. d = —7—. c. d = 77 . D. d = a. 

2 3 2 

ĐÁP ÁN 

11 4É2- Dp B~| [4 B Ịl, gj|i6 4 I |y pỊfe. j|J|9 B I Ịio.Â 111JB 11 12.43! 13 .bỊ ? 

114JD jl$js < Bjjfjĩl6.g 'I i |p\Dl 13-411 19.BIỊ30.A 

§4. Diện tích hình chiếu 


I. Tóm tắt lý thuyết 



Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 

















Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


84 


II. Bài tập tự luyện 

Bài 1 . Cho AABC cân tại A, đường cao AH — a\/ 3, đáy BC — 3 a; BC nằm trong mặt phẳng 
(a). Gọi A' là hình chiếu của A lên (a). Biết AA'BC vuông tại A'. Tính góc giữa (di) và (ABC). 

Bài 2. Cho A ABC đều cạnh a chứa trong mặt phẳng (a). Trên các đường thẳng vuông góc với 
(a) vẽ từ B và c lấy các đoạn BD — CE — a\J 2 nằm cùng một bên với (a). 

a) Chứng minh AADE vuông. Tính diện tích A ADE. 

b) Tính góc giữa hai mặt phẳng ( ADE ) và (a). 

Bài 3. Cho hình chóp S.ABC có các mặt bên hợp với đáy góc <p. Gọi / là hình chiếu của s lên 
mặt phẳng (ABC). 

a) Chứng minh / là tâm đường tròn nội tiếp A ABC. 

b) Chứng minh Ssab + Ssbc + Ssca = - 7 - 7-7 • 

cos (p 

Bài 4. Cho tam giác ABC đều cạnh a và nằm trong mặt phẳng (a). Trên đường thẳng vuông 
góc với (q;) tại B,c vẽ BD — ° 2 ’ CE — a \/2 nằm cùng phía với mặt phẳng (o;). 

a) CMR: A ADE vuông. 

b) Tính diện tích tam giác ADE. 

c) Tìm góc giữa (ADE) và (a). 

Bài 5. Cho tam giác ABC có B, c là hình chiếu của E, F lên (ị3) sao cho tam giác ABF là tam 
giác đều cạnh a, CF — a, BE — 

a) Gọi I = BC n EF. CMR: AI ± AC. 

b) Tính diện tích tam giác ABC. 

c) Tính góc giữa (ABC) và (/?). 

Bài 6. Cho tam giác ABC cân, đáy BC — 3a, BC T (/3), đường cao a\/3. D là hình chiếu của 
A lên (,ổ) sao cho tam giác DBC vuông tại D. Tìm góc giữa (ABC) và (/3). 

Bài 7. Cho tam giác ABC đều cạnh a. Từ các đỉnh A, B, c vẽ các nửa đường thẳng vuông góc 
với mặt phăng chứa ABC. Lấy E, E, F nằm cùng phía đối với mặt phẳng chứa ABC sao cho 
DA — a, BE — 2 a, CF = X. 

a) Tìm X để tam giác DEF vuông tại D. 

b) Với X vừa tìm được ở câu trên, tìm góc giữa (ABC) và (DEF). 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chương 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


85 


§5. Ôn tập chương III 

Bài 1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a tâm o. Biết SA = a và SA _L 
(. ABCD ). Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh SA và SB. 

a) Chứng minh MN _L BC. 

b) Chứng minh BD _L (SAC) và tính góc giữa đường thẳng so và mặt phẳng ( ABCD ). 

c) Tính góc giữa các mặt phẳng ( DCNM ) và ( ABCD ). 

Bài 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a và có tâm là o. so vuông 
góc với mặt phẳng ( ABCD) và so = ay/ 3. 

a) Chứng minh (SAC) _L (SBD). 

b) Tính góc giữa đường thẳng sc và mặt phẳng ( ABCD ). 

c) Tính góc giữa hai mặt phẳng ( SCD ) và ( ABCD ). 

Bài 3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a và có tâm là o. SA vuông 
góc với mặt phẳng ( ABCD) và SA — ay/2. 

a) Chứng minh (SBD) _L (SAC). 

b) Tính góc giữa SC và mặt phẳng ( ABCD ). 

c) Tính khoảng cách từ điểm D đến mặt phang (SBC). 

Bài 4. Cho hình chóp S.ABCD có mặt đáy ABCD là một hình vuông tâm o và SH vuông góc 
với mặt phang ( ABCD ) tại trung điểm H của đoạn ^40. Cho SA — AB — a. 

a) Chứng minh (SAC) J_ (SBD). 

b) Tính khoảng cách từ s đến mặt phang ( ABCD ). 

c) Chứng minh SOA là góc của hai mặt phẳng ( SBD) và ( ABCD). Tính số đo góc này? 

Bài 5. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông góc tại A và B, biết BA — BC — a, 
AD — 2 a, SA _L ( ABCD ) và SA — 2 a. Gọi M, N là trung điểm của SA, SD. 

a) Tính khoảng cách giữa AC và MN và tính góc giữa sc và mặt phang (ABCD). 

b) Tính góc giữa mặt phẳng ( DCNM) và mặt phẳng ( ABCD ). 

c) Kẻ đường cao SH của tam giác SAD. Chứng minh độ dài SH là khoảng cách giữa S và mặt 
phẳng ( DCNM ). Tính khoảng cách này. 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




Chướng 5. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


86 


Bài 6. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a và SH _L ( ABCD ) với H là điểm 
AC 

trên đường chéo AC thỏa AH — -Ị-. Biết SA — a. 

a) Tính khoảng cách từ s đến (ABCD) và tính khoảng cách giữa SH và BD. 

b) Tính góc giữa SD và (SAC). 

c) Tính góc giữa hai mặt phẳng ( SBD) và ( ABCD ). 

Bài 7. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB — a , AD — 2 a. Tam giác 
SAB đều và hình chiếu vuông góc của s trên mặt phẳng ( ABCD ) trùng với trung điểm H của 
đoạn thẳng AB. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và SB. 

a) Chứng minh ( BCM ) T (SAB). 

b) Tính tan góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng ( ABCD ). 

c) Tính theo a khoảng cách từ điểm N đến mặt phang (BCM). 


Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG 


Tel: 0976071956 




